Một cách tiếp cận những 
vân đề cổ sử Việt Nam 


Trương Thái Du 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 





Trương Thái Du 
Một cách tiếp cận những vấn đề cổ sử Việt Nam 


Lịch sử Việt Nam từ thời Mê Linh liệt nữ trở về trước luôn là 
sự khơi gợi khám phá và thách thức cho bản thân tôi. Bằng 
những con đường không chiêu thức của một kẻ viễn kiến 
ngôi đền sử học, tôi đã tự tìm hiểu khoảng thời gian kia 
bằng dăm bài viết, có tham khảo một số sách vở và thư tịch 
cổ Việt Nam cũng như Trung Quốc. Khi hệ thống những bài 
viết này [1] hoàn thành, cũng là lúc nhận thức của tôi về 
thời bán sử Việt Nam bước qua một trang mới. Những nhầm 
lẫn và mâu thuẫn lộ liễu sẽ được thanh lọc, mạch sử đơn lẻ 
được tổng hợp lại để thành trang viết mới dài hơi hơn, cụ 
thể hơn. Tóm tắt nghiên cứu: 

a) Giao Chỉ nguyên nghĩa là một khái niệm nói về vùng đất 
phía nam vương quốc của Đường Nghiêu - Ngu Thuấn. Giao 
Chỉ đầu thời Chu chính là đất Sở (Hồ Bắc, Trung Quốc). Giao 
Chỉ cũng còn gọi là Cơ Chỉ hoặc Cơ Sở, nó hàm nghĩa luôn 
tên nước Sở thời Xuân Thu và Chiến Quốc. Giao Chỉ nửa cuối 
thời Chiến Quốc ở phía nam nước Sở. Giao Chỉ thời Tần là 
Tượng Quận, Giao Chỉ thời Tây Hán là bắc bộ Việt Nam. Chỉ 
đến thời Đông Hán, Giao Chỉ mới biến thành địa danh cố 
định và xác thực trên địa đồ. Đóng khung bởi kiến thức thiên 
văn Tần - Hán, Nhật Nam nghĩa là vùng đất phía nam mặt 
trời, là bán cầu nam, Cửu Chân là Chân Trời, Xích Đạo. Có 
thể người Trung Quốc không lầm, hơn ai hết họ hiểu Giao 
Chỉ là gì nhưng nhiều sử gia đã cố ý tung hỏa mù và diễn 
dịch sai lạc ý nghĩa của từ Giao Chỉ. Đây là phương diện học 


2 A 


thuật trong tổng thể âm mưu thực dân của đế quốc Hán. 

b) Nhà nước Văn Lang sơ khai của người Lạc Việt được hình 
thành tại Động Đình Hồ (Hồ Nam, Trung Quốc) khoảng năm 
Nhâm Tuất 1199 TCN. Các vua Hùng cuối cùng trong số 18 
vua Hùng đã chạy giặc Sở xuống đồng bằng Tây Giang, 
Quảng Tây, Trung Quốc và dựng lại phiên bản nhà nước sơ 
khai như Văn Lang Động Đình Hồ là Văn Lang Tây Giang. 
“Thục Vương tử” tên Phán của nước Thục (Quí Châu - Tây 
bắc Quảng Tây) đã thôn tính Văn Lang Tây Giang và dựng 
lên nước Tây Âu Lạc. Không ít cư dân Văn Lang Động Đình 
Hồ tiếp tục di chuyển xuống đồng bằng sông Hồng trước và 
sau thời điểm 179 TCN. Ở mảnh đất Việt Nam cổ, đoàn lưu 
dân này vẫn tổ chức xã hội theo mô hình Văn Lang Động 
Đình Hồ, song các nhóm thị tộc mẫu hệ không còn liên kết 
chặt chẽ với nhau tạo thành nhà nước sơ khai. Vua Hùng của 
họ chỉ còn là thủ lãnh tự trị từng khu vực nhỏ, tức là như tù 
trưởng, tộc trưởng mà thôi. Trong ngôn ngữ của Tư Mã 
Thiên, Tây Vu (vùng đất phía tây Nam Việt) chính là Tây Âu 
Lạc sau khi đã bị Triệu Đà thôn tính, nó không phải Tây Vu 
(vùng đất phía tây đồng bằng sông Hồng) thời Mã Viện. Thời 
Hán Vũ Đế, Tây Âu Lạc trở thành quận Hợp Phố. Chữ Tây 
trong Tây Âu Lạc, Tây Âu và Tây Vu ngày nay vẫn còn hiện 
diện trong tên gọi Quảng Tây, một tỉnh Trung Quốc giáp biên 
giới phía bắc Việt Nam. Người Lạc Việt ở Hợp Phố xưa hôm 
nay có thể là người Tráng. Truyền thống xem trống đồng là 
bảo vật linh thiêng của Lạc Việt vẫn được người Tráng lưu 
giữ. Ở nhiều ngữ cảnh, chữ Tráng đồng nghĩa với chữ Hùng 
trong từ Hùng Vương. 


c) Địa bàn của người Lạc Việt cổ gồm Hồ Nam, Quảng Tây, 
Quảng Đông, Bắc Việt Nam và đảo Hải Nam. Người Lạc Việt 
gọi tổ quốc mình là Đất Nước, khi ký âm bằng Hán tự nó trở 
thành Âu Lạc. Do đó Lạc Việt chính là Nước Việt hay Việt 
Thường Quốc. Người Lạc Việt ủng hộ Triệu Đà lập nên nước 
Nam Việt có kinh đô tại Phiên Ngung cũng gọi nơi ấy là Âu 
Lạc. Từ đây sinh ra từ Tây Âu Lạc tương đương với Tây Âu, 
nghĩa là vùng đất phía tây Phiên Ngung. Do đó không tồn tại 
quốc gia Âu Lạc tại đồng bằng sông Hồng trước công 
nguyên. Sau năm 179 TCN người Lạc Việt ở Tây Âu Lạc 
(Quảng Tây) chạy giặc Triệu Đà xuống Bắc Việt đã dung hòa 
và pha trộn con người cũng như lịch sử với những người anh 
em cùng cội rễ Lạc Việt Động Đình Hồ. Chính cội rễ ấy đã 
che hết những mối nối ký ức, những khoảng trống và “mưu 
mô” của sử sách Trung Quốc, biến cổ sử Việt Nam thành một 
hệ thống vừa ít tư liệu vừa phức tạp nhưng cực kỳ mâu 
thuẫn. 

d) Chiếu theo bản chất của danh xưng “Vua Hùng” thì Bà 
Trưng Trắc chính là vị Vua Hùng đầu tiên và cũng là cuối 
cùng của vùng đồng bằng sông Hồng. Tiếng trống đồng ở 
một sắc thái và tiết tấu nào đó sẽ là lời hiệu triệu nhân dân 
của Vua Hùng và Lạc Hầu, Lạc Tướng. Để bẻ gãy mầm mống 
các cuộc phản kháng của kẻ bị trị, Mã Viện đã càn quét và 
tịch thu rất nhiều trống đồng sau khi sát hại Hai Bà Trưng. 
Hậu quả là người Việt Nam đã bị tước mất trống đồng trong 
sinh hoạt văn hóa - xã hội hàng ngàn năm qua. 

A. Giao Chỉ, Tượng Quận, Cửu Chân, Nhật Nam là gì? 
1. Nam Giao, một trạm quan trắc thiên văn cổ xưa 


Trong Thượng Thư, quyển sử cổ nhất của Trung Hoa tương 
truyền do Khổng Tử san định, chương Ngu thư, mục Nghiêu 
điển đã có từ Nam Giao: “Thân mệnh Hy Thúc trạch Nam 
Giao, bình trật nam ngoa, kính trí. Nhật vĩnh, tỉnh Hỏa, dĩ 
chính trọng hạ. Quyết dân nhân, điểu thú hy cách”. Nghĩa 
là: “(Vua Nghiêu) sai Hy Thúc đến Nam Giao, quan sát mặt 
trời di chuyển về phương nam, ghi ngày Hạ chí. Lúc ngày dài 
nhất, sao Hỏa đầu hôm ở đỉnh đầu sẽ là ngày trọng Hạ (giữa 
mùa Hạ). Dân ăn mặc quần áo mỏng, chim thú thay lông”. 
Nam Giao nằm trong hệ thống địa danh gồm: Dương Cốc 
(phía đông), Muội Cốc (phía tây), Sóc Phương (phía bắc), 
Nam Giao (phía nam). Từ 4 nơi này, các vị quan mà vua 
Nghiêu phái đến sẽ quan sát qui luật chuyển động của mặt 
trời, mặt trăng và các vì sao rồi tổng hợp các qui luật ấy 
thành lịch phù hợp với sự vận hành của thiên nhiên nhằm áp 
dụng thẳng vào đời sống nhân dân. Bốn địa danh trên chính 
là bốn trạm quan trắc thiên văn cổ xưa của loài người. 

Khảo cổ hiện đại ở Trung Quốc vẫn chưa thể xác định kinh 
đô Nghiêu - Thuấn ở đâu, dù vẫn biết nó không nằm ngoài 
trung lưu Hoàng Hà (thuộc ba tỉnh Thiểm Tây, Hà Nam, Sơn 
Tây). Bốn trạm thiên văn sẽ nằm về bốn hướng mà kinh đô 
Nghiêu - Thuấn là trung tâm. Trong một bài toán thiên văn, 
sai số đo đạc (ắt phải có) càng ít ảnh hưởng đến kết quả nếu 
khoảng cách các trạm càng xa nhau. Tuy nhiên khi các trạm 
quá xa thì mối liên hệ giữa các trạm lại gặp nhiều trở ngại. 
Theo tôi, khoảng cách giữa hai trạm Đông - Tây hoặc Nam - 
Bắc sẽ cỡ 10 kinh - vĩ độ là tối đa. Một vĩ độ trên mặt đất dài 


hơn 111 km. Do đó Nam Giao không thể xa hơn kinh đô 
Nghiêu - Thuấn 500 km, và lại càng không thể vượt khỏi 
dòng Trường Giang rộng lớn hung dữ phía nam. 

Tôi xin trình bày ở đây một bài toán thiên văn đơn giản nhất 
để làm minh họa: Bằng các phép đo mặt trời cực kỳ thô sơ 
người ta có thể suy ra vĩ độ tại một vị trí bất kỳ trên trái đất. 
Biết vĩ độ hai điểm nào đó sẽ tính ra khoảng cách gần đúng 
giữa 2 điểm ấy theo đường chim bay. 

Xác định vĩ độ của Hà Nội: Chọn một trong 4 ngày Xuân 
phân, Hạ chí, Thu phân hoặc Đông chí. Dựng một cây cột 
thẳng vuông góc với mặt đất. Giữa trưa, khi bóng cột đổ dài 
đúng hướng Bắc - Nam ta đánh dấu đầu bóng cột trên mặt 
đất. Dễ dàng tính được góc kẹp giữa cột và cạnh huyền của 
tam giác vuông tạo bởi cột, bóng cột và cạnh huyền (là cạnh 
ảo). Vĩ độ V của Hà Nội sẽ là: 

a. Với ngày Xuân phân và Thu phân: V = Giá trị góc kẹp 

b. Với ngày Đông chí: V = Giá trị góc kẹp - 23 độ 27 phút. 

c. Với ngày Hạ chí: V = 23 độ 27 phút - Giá trị góc kẹp 

Dù tìm V ở ngày nào, nó luôn bằng 21 độ. Với cách làm 
tương tự, ta tính ra vĩ độ Sài Gòn là 10 độ 30 phút. Khoảng 
cách theo đường chim bay Hà Nội và Sài Gòn là: D = (21 độ 
- 10 độ 30 phút)x 111km = 1.165,5 km. Ở trường hợp Hà 
Nội và Sài Gòn, chênh lệch kinh độ nhỏ không ảnh hưởng 
nhiều đến kết quả gần đúng. Khi kinh độ chênh lệch lớn 
người ta phải dùng thêm vài bài toán phụ trợ khác nữa. 
Cũng với cây cột thô sơ như thế, người ta có thể tính được 
một cách khá chính xác số ngày trong 1 năm: đó là chu kỳ 
bóng cột bằng nhau trên cùng một góc nhất định. Không 


riêng gì ở Trung Quốc, rất nhiều nền văn minh của nhân loại 
tại Bắc Bán Cầu đã phát minh ra chiếc đồng hồ đo thời gian 
đầu tiên chỉ bằng một cây cột. Khi dựng cột thẳng đứng trên 
mặt đất, độ dài bóng cột và góc của nó so với phương bắc - 
nam luôn biến thiên theo thời gian. Vậy thì biết hai yếu tố 
bóng và góc sẽ suy ra thời điểm trong ngày. Đặc biệt bóng 
cột sẽ luôn đi từ trái sang phải trong một cung tròn nhỏ hơn 
180 độ tùy thuộc vào vĩ độ của người quan sát. Điều này 
giải thích tại sao các thế hệ đồng hồ phức tạp hơn xưa nay 
phần lớn có kim quay từ trái sang phải ở cung 180 độ phía 
trên. Chiếc kim đồng hồ cũng chính là sự tái tạo hình ảnh xa 
xưa của bóng cây cột thiên văn thô sơ hôm nào. 

Tóm lại Nam Giao chính là một địa danh. Sau này kiến thức 
thiên văn của con người sâu sắc hơn, các dụng cụ quan trắc 
tinh tường hơn thì không cần thiết đi quá xa để đo đạc. Đài 
Nam Giao có thể dựng ở ngay kinh đô vương quốc. Vua dễ 
dàng cúng mặt trời trên đài, lần hồi Đài Nam Giao đã biến 
thành Đàn Nam Giao cho nghi thức tế trời. Vai trò trạm thiên 
văn của Nam Giao bị che khuất bởi hành vi tín ngưỡng. Hơn 
nữa chỉ cần một máy đo cao độ thiên thể, cùng với việc tra 
các bảng tính sẵn trong sách vở, mọi bài toán thiên văn 
phức tạp nhất đều có thể tính ra. 

2. Địa danh Nam Giao góp phần sinh ra khái niệm Giao Chỉ 
Nam Giao sẽ đẻ ra khái niệm Giao Chỉ. Thật vậy, Giao Chỉ 
với chữ Chỉ có bộ phụ mang nghĩa là vùng đất, khu vực. 
Giao Chỉ là vùng đất tiếp giáp, vùng biên cương vương triều 
ở về phía nam của địa danh Nam Giao. Chữ Chỉ ngoài bộ 
phụ, còn có một chữ Chỉ nữa đồng âm nhưng bộ Túc (bàn 


chân). Sự nhầm lẫn giữa hai chữ Chỉ này góp phần khiến cho 
nhiều sử gia từ Đông Hán trở về sau có rất nhiều cách giải 
nghĩa Giao Chỉ. Trần Thư, một bộ sử do Diêu Tư Liêm viết 
năm 636 đã lần đầu tiên ghi thêm một chữ Chỉ nữa với bộ 
Thổ (đất) trong từ Giao Chỉ. Cổ văn Trung Hoa có qui tắc 
“đồng âm thông giả”, tức những chữ đồng âm đều có thể 
mượn và sử dụng lẫn lộn. Khi tìm nghĩa một chữ phải vận 
dụng ngữ cảnh đang xét chứ không thể máy móc giữ nghĩa 
chết của chữ ấy trong những tài liệu khác ít liên hệ. 

Thượng Thư cũng là quyển sách đầu tiên nói đến Giao Chỉ, 
phần Đại truyện ghi: “Phía nam Giao Chỉ có Việt Thường 
quốc, đời Thành Vương (1063 TCN - 1026 TCN) họ qua 3 lần 
phiên dịch đến giao hảo và hiến tặng chim Trĩ”. Thượng thư 
còn được giải thích là sách trời. Đây chính là lý lẽ của bài thơ 
Nam Quốc Sơn Hà thời Lý: 

Nam quốc sơn hà nam đế cư 

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư 

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm 

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư 

Người Việt không còn lưu được quyển sử nào vào thời Lý, 
song chỉ qua bài thơ trên cũng thấy rõ quan niệm họ cho 
rằng mình là hậu duệ của Việt Thường quốc phía nam Giao 
Chỉ. Bởi Giao Chỉ không hề được Thượng thư xem là một 
quốc gia. Chắc chắn Lý Thường Kiệt hiểu Giao Chỉ đơn giản 
là một khái niệm nên mới cho lưu truyền bài thơ đó nhằm 
khích lệ tinh thần vệ quốc của quân dân. Và trước đó, ông 
đã dụng binh như một bước thăm dò khả năng thu lại những 
phần đất Lạc Việt cũ đã bị Trung Quốc thôn tính. Thế kỷ 18 


Quang Trung Nguyễn Huệ cũng mang tâm tư ấy. Thế kỷ 19 
vua Gia Long toan đổi tên nước thành Nam Việt nhưng 
chẳng thành, để rồi cháu ông là Tự Đức ngậm ngùi trong 
Khâm Định Việt sử: “Thế mới biết việc thu hồi đất đai đã 
mất, từ đời trước đã là việc khó, chứ không những ngày nay 
mà thôi. Thật đáng thương tiếc”. Dưới đây tôi sẽ dẫn chứng 
minh Lạc là Nước, là quốc gia. Như thế Lạc Việt chính là Việt 
Thường quốc. 

Từ Nghiêu - Thuấn đến đầu triều Chu lãnh thổ Trung Quốc 
chưa bao giờ vượt qua dòng Trường Giang. Thiên Vũ Cống 
của Thượng Thư nhắc đến cương vực vương quốc gồm cả bờ 
nam Trường Giang, nhưng nhiều nhà nghiên cứu tin rằng nội 
dung của Vũ Cống bị điều chỉnh rất nhiều và thậm chí có thể 
được viết vào thời Chiến Quốc chứ không thể xa hơn. Do đó 
không cần vị trí chính xác của Nam Giao vẫn biết được khái 
niệm Giao Chỉ mô tả vùng đất tiếp giáp Nam Giao, nằm bên 
bờ bắc trung lưu Trường Giang. Giả dụ có địa danh Giao Chỉ, 
từ Đông Chu trở đi, việc nước Sở hình thành và bành trướng 
về phương nam ắt phải xuyên qua Giao Chỉ và địa danh 
Giao Chỉ phải được nhắc đến không dưới một lần trong rất 
nhiều sách sử có nói về nước Sở. 

Chuỗi luận này sẽ đưa ra một câu hỏi hết sức bất ngờ: Phải 
chăng đất Sở, mảnh đất mà Chu Thành Vương phong cho 
Dục Hùng chính là một phần của vùng Giao Chỉ thời ấy?. 
Đoạn đầu An Nam Chí Lược, Lê Tắc dẫn quyển Hán Quan 
Nghi của Ứng Thiện chép rằng trước tiên Trung Quốc mở 
mang từ Sóc (phương bắc) rồi tiến sang phương nam lấy làm 
Cơ Chỉ. Thủy Kinh Chú của Lịch Đạo Nguyên cũng viết Giao 


Chỉ là Cơ Chỉ (cơ sở) mà Hán Vũ Đế mở mang cho con cháu 
(sẽ dẫn kỹ lưỡng ở bên dưới). Cơ Chỉ đồng nghĩa với Cơ Sở. 
Chữ Sở trong từ Cơ Sở chỉ khác tên nước Sở ở bộ Thạch nằm 
bên trái. Theo qui tắc “đồng âm thông giả” thì đất Sở mà 
Thành Vương phong cho Dục Hùng chính là Cơ Sở của nhà 
Chu, là Cơ Chỉ của nhà Chu và là một phần Giao Chỉ (vùng 
đất phía nam đang khai phá) của vương triều Chu. Dục Hùng 
đến Đan Dương lập quốc, nơi đó hôm nay nằm ở bờ bắc 
Trường Giang, thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. 

Tại Nam man truyện trong Hậu Hán Thư, sau khi nhắc đến 
ghi chép về Việt Thường quốc ở Thượng Thư đại truyện, 
Phạm Việp nói tiếp: “Nhà Chu suy, đến lúc Sở xưng bá thì 
Bách Việt triều cống Sở”. Lôgic ở đây là Việt Thường quốc 
nằm trong Bách Việt. Nước Sở còn được gọi là nước Kinh. 
Người Sở có dòng máu Việt. Từ ngày Hùng Thông, hậu duệ 
của Dục Hùng tiếm đoạt vương hiệu, Trung Quốc luôn coi 
nước Sở là man di. Không còn trong vòng cương tỏa của 
triều đình Đông Chu nữa, nước Sở bành trướng ra mãi và có 
thời làm chủ các chư hầu phương đông. Đó là lý do khái 
niệm Giao Chỉ bị mất tích trong một thời gian rất dài. Và đó 
cũng là lý do sử sách Trung Quốc khuyết đi những mô tả chỉ 
tiết về Việt Thường quốc và nhiều vùng khác thuộc Bách 
Việt từ Xuân Thu đến cuối Chiến Quốc. Sử nước Sở, sử của 
man di không đáng gọi là chính sử để truyền bá nên hầu hết 
đã bị nhà Tần đốt hoặc thất truyền. 

Sử Ký, chương Triệu Thế Gia, nhân việc năm 307 TCN Triệu 
Linh Vương cải đổi trang phục giống người Hồ để cưỡi ngựa 
và xây dựng lực lượng ky binh, viết: “Sách Dư Địa Chí nói 


thời Chu Giao Chỉ là Lạc Việt, thời Tần là Tây Âu, họ vẽ mình, 
cắt tóc ngắn để tránh giao long. Tây Âu Lạc ở về phía tây 
Phiên Ngô (tức Phiên Ngung). Nam Việt và Âu Lạc có rất 
nhiều họ (chữ Hán là thiên tính: hàng ngàn họ, khác với 
bách tính của người Trung Quốc là hàng trăm họ). Sách Thế 
Bản cũng viết người Việt nhiều họ, có cùng tổ tiên với người 
Sở”. Dư Địa Chí và Thế Bản là hai quyển sách đời sau chú 
giải Sử Ký gốc. Như vậy xung quanh thời điển 307 TCN (nửa 
cuối thời Chiến Quốc) trong vùng Giao Chỉ phía nam nước Sở 
có nhóm người Lạc Việt cùng tổ tiên với người Sở. 

Khi Tần diệt Sở, nước Sở bị gộp vào Trung Nguyên, khái 
niệm Giao Chỉ không thấy xuất hiện. Sử Ký, Nam Việt úy Đà 
liệt truyện, viết: Năm 214 TCN quân Tần cướp Dương Việt 
đặt 3 quận Quế Lâm, Nam Hải và Tượng. Quế Lâm và Nam 
Hải khá rõ ràng, duy Tượng Quận đã tốn không biết bao 
nhiêu giấy mực mà hai ngàn năm nay người ta chưa rõ nó ở 
đâu. Cũng vì nhà Tần quá ngắn ngủi, chiến tranh sau đó làm 
sách vở tiêu tán gần hết. An Nam chí lược của Lê Tắc bảo: 
“Nhà Tần lấy Giao Chỉ làm Tượng Quận”. 

Một khi khái niệm Giao Chỉ bị xếp lại, hẳn nhiên phải có một 
khái niệm khác thay thế. Phải chăng đó là Tượng? Để mô tả 
thứ nào đó trừu tượng người ta hay dùng phép tượng trưng. 
Giai thoại “Thầy bói mù xem voi” đã mượn con voi nhằm nói 
về sự trừu tượng. Nghĩa của chữ Tượng rõ nhất trong môn cờ 
tướng, người Trung Hoa đã sáng tạo ra Tượng Kỳ chậm nhất 
là vào thời Chiến Quốc, khi chiến xa còn được coi như “ông 
kẹ” của chiến trường. Trò giải trí siêu đẳng này hình tượng 
hóa một trận đánh thời cổ đại vào 64 ô vuông chia đôi bởi 


một dòng sông. Bàn cờ có hai quân Tượng. Đây không phải 
loài voi như nhiều người lầm tưởng. Quân Tượng không bao 
giờ qua sông. Nó biểu trưng cho những yếu tố trừu tượng có 
ảnh hưởng nhất định đến toàn cuộc như công tác tâm lý 
chiến, dân vận, ý chí của con người, tinh thần xả thân hy 
sinh... Bình Nguyên Lộc trong quyển “Nguồn gốc Mã Lai của 
dân tộc Việt Nam” cho biết sách Lễ Ký, chương Vương Chế 
ghi nhận thời Hạ, Thương, Chu, người Trung Hoa gọi phương 
nam là Tượng. Triều Chu đã đặt chức quan “Tượng tư” có 
nhiệm vụ trông nom việc bang giao với các man di phương 
nam. 

Tượng quận có thể hiểu là một vùng đất phương nam tạm 
để đó, chưa đến lúc xâm lăng, chưa có dịp “khai phá” và 
“khai thác” theo đúng ngôn ngữ Xuân Thu - Chiến Quốc. 
Tượng Quận là tên gọi tượng trưng mang tính khái niệm 
theo cách của nhà Tần và nó tương đương với Giao Chỉ của 
nhà Chu. Giao Chỉ của Tân Thủy Hoàng là Tượng Quận, tiếp 
theo Tượng Quận là Nhật Nam sẽ hoàn toàn hợp lý với tư 
duy ngôn ngữ trong giới hạn kiến thức địa lý xưa kia. 

Nhật Nam nghĩa là phía nam mặt trời. Sử ký viết: “Đất đai 
(nước Tần)... phía nam đến miền cửa nhà quay mặt về 
hướng bắc”. Cũng như từ Giao Chỉ, Nhật Nam ban đầu chỉ là 
khái niệm và có liên quan đến thiên văn. Phần lớn đất nước 
Trung Quốc ở trên Bắc Chí Tuyến (vĩ độ 23 độ 27 phút, 
ngang qua thành phố Quảng Châu), do đó mặt trời với họ 
luôn ở về phía nam, mọc phương đông nam và lặn phương 
tây nam. Rõ nhất trong ngày Đông Chí đêm dài ngày ngắn, 
mặt trời lẩn quấn hẳn về phía nam. Vì vậy khi tế trời (cúng 


mặt trời) thiên tử - con trời phải quay mặt về phương nam. 
Có lẽ muộn nhất là thời Tần, người Trung Quốc đã biết trái 
đất hình tròn và tự quay quanh trục của nó. Họ tính được quï 
đạo mặt trời (hoàng đạo) và suy luận rằng đi về phía nam 
đến một nơi nào đó, muốn nhìn thấy mặt trời, muốn hưởng 
sự ấm áp của ánh nắng, con người phải làm nhà quay mặt 
về hướng bắc. 

Tư Mã Thiên viết câu trên chứng tỏ ngành thiên văn biết vậy 
nhưng sự thực người Trung Quốc chưa bao giờ đặt chân đến 
vùng Nhật Nam. Theo đúng nghĩa thì Nhật Nam xa lắm, vượt 
qua xích đạo và Nam Chí Tuyến, ở tận các đảo phía nam 
Indonesia, Papua New Guinea và Úc Châu hôm nay. 

3. Sự lẫn lộn giữa khái niệm và địa danh 


Nhà Tần bỏ khái niệm Giao Chỉ và dùng từ Tượng Quận. Nhà 
Hán nối tiếp nhà Tần, và cũng như trường hợp nước Sở trước 
kia, Nam Việt của Triệu Đà đã chặn cương thổ vương quốc 
Hán ở phía nam 93 năm. Nam Việt bị diệt, sự lẫn lộn trong 
việc dùng từ Giao Chỉ vừa là địa danh, vừa là khái niệm bắt 
đầu diễn ra. Điều này thể hiện khi họ đặt tên khu vực mới 
chiếm được năm 111 TCN. 

Hán Thư của Ban Cố viết: “Nam Việt dĩ bình toại dĩ kỳ địa vi 
Đạm Nhĩ Chu Nhai Nam Hải Thương Ngô Uất Lâm Hợp Phố 
Giao Chỉ Cửu Chân Nhật Nam cửu quận”. Tức là: “Bình được 
Nam Việt chia làm 9 quận...”. Chu Nhai, Đạm Nhĩ thuộc đảo 
Hải Nam. Nam Hải, Thương Ngô thuộc Quảng Đông. Uất Lâm 
và phần lớn Hợp Phố thuộc Quảng Tây. Theo tôi Giao Chỉ, 
Cửu Chân và Nhật Nam tiếp tục là khái niệm, thứ khái niệm 


thuần thiên văn nói lên tính tự cao, tự đại, lòng tham và chủ 
nghĩa bành trướng của nhà Hán. 

Người Trung Quốc dùng khái niệm Giao Chỉ để gọi chung cho 
9 quận mới. Giao Chỉ bộ là tên gọi nửa khái niệm, nửa địa 
danh. Quan trông coi Giao Chỉ Bộ chỉ được đặt ra năm 106 
TCN, đó là Thứ Sử Thạch Đái. Nếu các quận Giao Chỉ, Cửu 
Chân, Nhật Nam là địa danh thì bắt buộc phải có Thái Thú 
trấn nhậm. Điều này chỉ xảy ra hơn 100 năm sau, vào đầu 
công nguyên với Tích Quang và Nhâm Diên. Hán Thư cũng 
nghi nhận năm 48 TCN, theo lời tấu của Giả Quyên Chi, Hán 
Chiêu Đế đã bỏ quận Chu Nhai vì Hán quan nơi ấy thường bị 
dân bản địa chống đối, nổi dậy giết hại. Trường hợp Thái Thú 
Tôn Hạnh cuối thời Hán Vũ Đế là ví dụ điển hình. Giả sử quận 
Giao Chỉ dân cư đông đúc, văn minh, từng có nước Âu Lạc, 
có thủ đô của nhà nước sơ khai Văn Lang thì thật quá khó 
hiểu. Tại sao nhân dân nơi ấy “ôn hòa” sống với ngoại bang 
là những ông quan ảo, chịu bị bóc lột hàng trăm năm đến 
tận thời Mê Linh liệt nữ!? 

Đến lúc này dù Giao Chỉ nằm trong cụm Giao Chỉ Bộ hay 
Giao Chỉ Quận, nó vẫn là nơi liên giao phía nam nhà Hán với 
phương nam. Như vậy trải qua nhiều trăm năm bành trướng 
về phương nam của người Trung Quốc, khái niệm Giao Chỉ 
cũng dịch chuyển theo bước chân các đoàn quân đế quốc. 
Phải chăng đó là lý do để chữ Chỉ tồn tại thêm một dạng viết 
có bộ túc? 

Rắc rối xuất hiện ở chỗ tại sao lại có Cửu Chân chen giữa 
Nhật Nam (khu vực mà người Hán chưa biết, chỉ đoán mò) 
và quận Giao Chỉ. Theo tôi Cửu Chân nghĩa là nơi ở của mặt 


Trời, đại khái là Xích Đạo vậy. Cửu là số chín, số chín tượng 
trưng cho Trời thì khỏi phải bàn cãi. Chữ Chân chắc chắn là 
gốc, giống như “quy chân” là trở về gốc. Chân cũng có thể 
mang nghĩa là Trọng, như từ Trọng Hạ (giữa mùa hạ) đã dẫn 
trong sách Thượng Thư ở trên. Dịch Cửu Chân qua tiếng Việt 
hiện đại thì ý nghĩa sẽ sáng tỏ không ngờ: Chân Trời ! 

Khái niệm Giao Chỉ, với chữ Giao đã đi song song cùng chữ 
Nam và nam tiến hàng ngàn năm, đến đây đã đứng lại. 
Người Hán tưởng rằng họ đã đến được Xích Đạo (Cửu Chân), 
cũng chẳng sai nhiều vì giữa trưa từ ngày Xuân Phân đến 
Thu Phân, mặt trời gần như luôn ở trên đỉnh đầu cư dân 
vùng Thanh Hóa Việt Nam. Việc họ đoán bên kia chân trời 
(Cửu Chân) mặt trời chếch về phía bắc là hợp lý. Những 
người Trung Quốc đến vùng biển đông thám thính hoặc giao 
thương xem ra khó có thể mang theo một chuyên gia thiên 
văn của triều đình (chỉ quen với thư phòng giữa kinh đô 
Hán). Dù sao ngữ nghĩa mới của từ Cửu Chân và Nhật Nam 
vẫn chỉ là khái niệm, thứ khái niệm sinh ra do ngành thiên 
văn học ngày càng chính xác hơn, thứ khái niệm cần phải có 
sau khi khái niệm Giao Chỉ đã hết tác dụng, đã biến thành 
nửa khái niệm, nửa địa danh. 

Thiên văn học của người Trung Quốc thời đó cần thêm nhiều 
dữ kiện thực tế để xác tín lý thuyết. Mà muốn có thực tế thì 
phải đợi, và quả là họ đã đợi hàng trăm năm đến ngày Mã 
Viện nam chinh. Khoảng trống ấy đã vô tình làm tan loãng 
tất cả ý nghĩa thiên văn trong tên gọi Giao Chỉ, Cửu Chân và 
Nhật Nam, để rồi chúng mãi mãi mất đi tính khái niệm và 
đường hoàng trở thành địa danh trên bản đồ đại Hán. 


Cột đồng Mã Viện dựng năm 43 ở quận Giao Chỉ và Tây Đồ 
Di cũng chính là đài quan trắc thiên văn. Cựu Đường Thư 
(của Lưu Hủ hoàn thành khoảng năm 924 đến 946) viết về 
vấn đề này rõ nhất trong thiên Địa Lý chí thứ 4: “Mã Viện đi 
qua Nhật Nam, qua Lâm Ấp, đến biên giới Tượng Lâm và Tây 
Đồ Di dựng hai cột đồng ghi công tích toàn thịnh của nhà 
Hán. Có vài chục người không thể về Hán (!?) bèn lưu lại 
dưới chân trụ đồng, đến thời Tùy đã thành hơn 300 nhà. 
Người Nam Man gọi họ là Mã Lưu Nhân”. 

Có hai khả năng: Một là Lưu Hủ thực sự không biết mục đích 
Mã Viện dựng cột đồng là để đo cao độ mặt trời, lập bảng 
thiên văn và tính khoảng cách từ Tượng Lâm về kinh đô 
Hán. Hai là Lưu Hủ biết nhưng tuân thủ triệt để nguyên tắc 
bảo mật các bí quyết khoa học của triều đình Trung Hoa, 
viết chỉ để cho người biết đọc. Trong công tác thiên văn thời 
Mã Viện, để xác định những vùng đất mới, cần phải tiến 
hành quan trắc các chỉ số năm này qua năm khác. Cột thiên 
văn chuẩn phải vừa tránh được thời tiết xâm hại, vừa bền 
vững nên chất liệu đồng đã được chọn. Muốn đo đầy đủ thì 
phải cử người ở lại làm việc, ít nhất là hằng năm tập hợp số 
liệu đem về kinh đô. Chuyện dân gian Việt Nam kể rằng Mã 
Viện từng dựng cột đồng ở Bắc Việt lại càng khẳng định đây 
là cột thiên văn chứ không phải mốc giới. Chẳng ai đem mốc 
giới để giữa nơi đô hội, để mỗi người đi qua ném một hòn đá 
vào đấy mong cột đừng đổ. Câu “Đồng trụ chiết, Giao Chỉ 
diệt” của Mã Viện ngầm bảo phải coi sóc “đài thiên văn” bỏ 
túi kia cẩn thận. Cơ sự là thế! Con toán thiên văn nhỏ của 
tôi ở tiểu mục 1 là minh họa suốt bài viết này. 


4. Hàng ngàn năm sa lầy của sử học Việt Nam và Trung Hoa 


Thiết nghĩ không nên kể ra đây hàng lô hàng lốc những suy 
diễn của các sử gia Trung Hoa và Việt Nam về ý nghĩa sai lạc 
của các từ Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam từ thời Đông Hán 
đến hôm nay. Ai đó từng nói chân lý không bao giờ thuộc về 
đám đông ở trường hợp này rất đáng tham khảo. Tôi sẽ nêu 
nguyên nhân của tất cả các suy diễn ngây thơ ấy. 

Sử Ký (hoàn thành khoảng thập kỷ 90, TK 1 TCN) không kể 
tên 9 quận phía nam nhà Hán mà Lộ Bác Đức lấy được năm 
111 TCN. Có thể Tư Mã Thiên chưa theo kịp các diễn biến 
thời sự. Chín cái tên ấy chỉ xuất hiện trong Hán Thư, một 
quyển sử ghi chép chuyện xảy ra từ năm 206 TCN đến năm 
6 SCN của Ban Cố (sinh năm 32 - mất năm 92). Đến Hậu 
Hán Thư của Phạm Việp (398 - 455), chép sự việc từ năm 25 
đến 190, thì bắt đầu có những giải thích không căn cứ về địa 
danh Giao Chỉ. 

Trung Quốc từ Ân - Thương vốn đã có chức quan Thái sử ghi 
chép các sự kiện diễn ra từ quá khứ đến hiện tại. Ta thấy 
thời của Tư Mã Thiên và Ban Cố, chức Thái sử vẫn kiêm 
thêm việc nghiên cứu thiên văn, lịch pháp. Chẳng hạn Tư Mã 
Thiên đã cùng Hồ Toại sửa lịch cũ thành Hán lịch. Sử Ký và 
Hán Thư luôn có những chương viết về thiên văn rành mạch 
và kê cứu rất nhiều hiện tượng thiên văn dọc năm tháng như 
Thiên Thạch (Tần Thủy Hoàng bản kỷ), điểm đen trên mặt 
trời (Ngũ hành chí, Hán Thư). Do đó việc các sử quan góp ý 
với vua cách đặt địa danh và khái niệm trên cơ sở hệ thống 
thiên văn học là hoàn toàn dễ hiểu. Họ chưa có tư liệu thực 


tế về Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam thì đành vọng đoán 
bằng thiên văn. 

Cũng từ Tư Mã Thiên và Ban Cố trở về sau thiên văn học 
Trung Quốc phát triển rất nhanh chóng. Ví như Đổng Trọng 
Thư tra trong giáp cốt văn mà tính được ngày rằm tháng hai 
năm Võ Đinh thứ 29 có nguyệt thực. Con người hiện đại lần 
theo dương lịch thì đúng là ngày 23 tháng 11 năm 1311 TCN 
có nguyệt thực thật. Kỷ Tây Hán, các nhà thiên văn chuyên 
nghiệp Trung Quốc cũng đã tính được chu kỳ sao Hỏa là 
584,4 ngày, so với phương pháp thiên văn vũ trụ hiện đại là 
583,921 ngày, sai số nhỏ đến nỗi không thể tưởng tượng! 
Hồn Nghi, một dụng cụ quan trắc thiên văn khá chính xác 
đã được chế tạo vào thời Hán Vũ Đế, nó thể hiện đầy đủ 
thiên kinh tuyến, quỹ đạo mặt trời và thiên xích đạo. Đến 
Trương Hoành (78 - 139), thiên văn cổ đại Trung Quốc đã lên 
đến đỉnh cao nhân loại. Họ Trương chế ra Hồn Thiên Nghi 
biểu diễn sự vận hành của thiên thể, có vòng hoàng đạo và 
thiên xích đạo tạo thành 1 góc 24 độ trong khi thực tế nó là 
23 độ 27 phút (đây chính là số hiệu chỉnh vĩ độ Hà Nội trong 
bài toán thiên văn tôi đã đưa ra ở mục 1). 

Do sự phức tạp và đồ sộ của những kiến thức thiên văn mới, 
Thái sử không còn đủ sức kiêm công việc quan trắc bầu trời 
nữa. Tôi đoán thiên văn đã tách ra thành một ngành riêng. 
Phạm Việp (398 - 455) tác giả Hậu Hán Thư có lẽ ít am hiểu 
thiên văn nên ông ta không rõ ngôn ngữ của các sử gia như 
Tư Mã Thiên, Ban Cố. Chính Phạm Việp đã mở ra phong trào 
suy diễn các khái niệm và địa danh để lớp lớp các nhà sử 
học Việt - Trung sau này “tận tín thư” đi theo. Trong Nam 


man truyện, Hậu Hán Thư, Phạm Việp viết: “Lễ ký xưng nam 
phương viết man điêu đề giao chỉ. Kỳ tục nam nữ đồng 
Xuyên nhi dục, cố viết giao chỉ”. Tạm dịch: “Sách Lễ ký bảo 
người phương nam là man (di). Họ xăm trán, giao chân. Tục 
của họ là trai gái có thể tắm chung một khúc sông nên gọi 
là Giao Chỉ”. Cách giải thích của Phạm Việp vừa đầy suy 
diễn vừa cũ kỹ, ông ta chỉ biên tập lời Giả Quyên Chi ghi ở 
Hán Thư mà thôi: “Lạc Việt chi nhân phụ tử đồng xuyên chỉ 
dục (người Lạc Việt cha con thường tắm chung trên một 
khúc sông)”. Trong tinh thần Nho Giáo Trung Hoa, Phạm Việp 
chẳng hiểu làm sao mà cha con Lạc Việt có thể hòa đồng 
như vậy, ông ta bèn thay bằng trai gái cho dễ chấp nhận. 
Dù sao vi phạm luật “Nam nữ thụ thụ bất thân” còn nhẹ hơn 
xâm hại Ngũ Luân! 

Nếu nói mọi người đều lầm hết sẽ rất tùy tiện. Thỉnh thoảng 
trong các sách ra đời sau Hậu Hán Thư vẫn thấy từ Giao Chỉ 
được dùng như một khái niệm, trong ngữ nghĩa khởi thủy 
của nó, dù thời điểm ấy Giao Chỉ hiển nhiên đã là địa danh 
cố định. Lịch Đạo Nguyên viết trong Thủy Kinh Chú (hoàn 
thành năm 515): “...thời hựu kiến Sóc Phương minh dĩ thủy 
khai bắc thùy toại tịch Giao Chỉ vu nam vị tử tôn cơ chỉ dã”, 
tức: “Vua (Hán Vũ Đế) vừa khai phá biên thùy Sóc Phương 
phía bắc, vừa mở Giao Chỉ phương nam làm nền móng cho 
con cháu”. Người đọc tỉnh ý sẽ thấy ngay cặp khái niệm bắc 
- nam song đối Sóc Phương và Giao Chỉ, nó không khác cặp 
Sóc Phương và Nam Giao đã dẫn trong Thượng Thư là mấy. 
Có thể có một cách giải thích khác cho vấn đề này. Người 
Trung Quốc không lầm, họ cố ý tung hỏa mù và diễn dịch sai 


lạc ý nghĩa của từ Giao Chỉ. Đây là phương diện học thuật 
trong tổng thể âm mưu thực dân của đế quốc Hán. Ngay cả 
ngôn ngữ họ cũng không chừa, bằng chứng là họ dùng chữ 
Việt bộ Tẩu cho quốc danh nước Việt, còn tộc danh của 
người Quảng Đông lại là chữ Việt bộ Mễ dù người bản địa cổ 
xưa ở Lưỡng Quảng và Việt Nam đều là người Lạc Việt. 
Chính sách phân hóa, chia nhỏ các dân tộc thuộc địa để trị 
luôn là con bài thâm hiểm của tất cả các đế quốc từ Á sang 
Âu, xuyên suốt xưa nay. Trong bối cảnh ấy mới thấy tầm vóc 
những cá nhân kiệt xuất của dân tộc Việt Nam như Lý 
Thường Kiệt, Nguyễn Huệ, Nguyễn Ánh... Trái lại, ngành sử 
học Việt Nam nên có những việc làm cần thiết tự xét lại 
mình. 

B. Cội nguồn dân tộc Việt Nam 


1. Lý thuyết địa đàng Phi châu và những cuộc di dân 

Lý thuyết địa đàng Phi châu cho rằng loài người tiến hóa từ 
giống khỉ tại châu Phi. Những cuộc di cư sau này đã đưa con 
người đến khắp nơi trên mặt đất. Tôi xin dùng công trình 
nghiên cứu di truyền của Spencer Wells làm nền tảng cho 
bài viết này. [2] Mặc dù còn rất nhiều ý kiến của các nhà 
nhân chủng học thế giới không đồng tình với Wells, nhưng 
nói chung họ chỉ thắc mắc ở thời điểm di cư. Tôi sẽ dùng 
cách khảo nghiệm duy lý với văn hóa, khảo cổ và lịch sử để 
cọ sát với lý thuyết di truyền của Wells, hầu mong đưa ra 
một giả thuyết tham khảo. 

Với kết luận của Spencer Wells, tôi tính ra: Cuộc di dân đầu 
tiên từ Phi châu diễn ra cách nay 60 ngàn năm. Đoàn người 


đi dọc vùng đồng bằng ven biển Nam Á, đến Đông Nam Á. 
Tại đây một nền văn minh đồ đá đã được hình thành. Từ 9 
đến 12 ngàn năm trước, kiến tạo địa chất ở vành đai lửa 
Indonesia với sóng thần, đất sụt đã nhấn chìm trung tâm 
văn minh Tiền Đông Nam Á. Những cư dân còn sót lại sau 
thảm họa đã chia làm hai nhánh, nhánh thứ nhất đến châu 
Úc, nhánh thứ hai rễ lên phía bắc, rồi dừng lại khá lâu bên 
bờ nam Trường Giang. Có thể trước đó văn minh Tiền Đông 
Nam Á cũng có những làn sóng khai phá đất mới ở hai phía 
bắc và nam nhưng thưa thớt và chậm chạp vì cuối kỷ băng 
hà càng xa xích đạo khí hậu càng lạnh. Cuộc di dân thứ hai 
cũng từ Phi châu cách nay 45 ngàn năm. Họ đến Trung 
Đông, từ Trung Đông hai phân nhóm đã hình thành tiến vào 
Ấn Độ và vùng tây bắc Trung Hoa. Cuộc di dân thứ ba 
(không sử dụng trong bài viết này) diễn ra cách nay 40 ngàn 
năm, đoàn người đến Trung Á và sau đó tràn qua châu Âu. 

Tại sao họ ra đi? Tất cả các nền văn minh sơ khai đều thờ 
mặt trời. Những chữ viết đầu tiên của nhân loại ở khắp nơi 
tương đồng một cách đáng ngạc nhiên ở chữ “mặt trời”: một 
vòng tròn có chấm chính giữa. Thần mặt trời ở Ai Cập là Ra, 
tại Lưỡng Hà là Samat, ở Nhật là Amaterasu O Mikami (Thiên 
chiếu đại thần, Thái dương thần nữ). Vua của người Trung 
Quốc và cả người Inca tận châu Mỹ đều tin mình là con trời 
hoặc con của thần mặt trời. Hình ảnh mặt trời trên trống 
đồng Đông Sơn thì thật ấn tượng. Về góc độ khoa học, mặt 
trời là nguồn sống của trái đất, là năng lượng cho tiến hóa. 
Đi về phía đông, di cư về phương đông chính là đến gần hơn 
với mẹ mặt trời. Và thật không có hình ảnh nào đẹp đẽ 


bằng: loài người đã đi theo ánh sáng mặt trời để phủ kín trái 
đất. 

Tại sao cuộc di cư đầu tiên của người Tiền Đông Nam Á dừng 
lại bên dòng Trường Giang mà không phải xa hơn về phía 
bắc? Trường Giang hung dữ và quá rộng lớn, đã phần nào 
cản bước đoàn di dân. Thêm nữa, theo ngành thủy văn, 
Trường Giang dưới tác động của lực coriolis, bờ bắc lở trong 
khi bờ nam bồi lắng. Cư dân nông nghiệp có xu hướng chọn 
vùng phù sa màu mỡ định cư lâu dài. [3] Họ chỉ tiến qua bờ 
bắc khi đối mặt với nạn nhân mãn, hoặc dưới các nguyên cớ 
khác. 

Phân nhánh của đoàn di dân thứ hai tiến vào trung lưu 
Hoàng Hà bằng hành lang Cam Túc, xây dựng nền văn minh 
tạm gọi là Hoa Hạ. Ba di chỉ đồ đá có mối liên hệ rõ ràng tạo 
thành tam giác trung tâm của nền văn minh Hoa Hạ: Đại Địa 
Loan (hơn 8000 năm) nằm ở mạn phải dòng Thanh Thủy, 
Tân An, Cam Túc; Bán Pha (khoảng 6 ngàn năm) thuộc Tây 
An, Thiểm Tây; và Giả Hồ (cũng hơn 8000 năm) tại Hà Nam. 
Bán Pha và Giả Hồ đều về phía bờ nam Hoàng Hà. Ngoài ra 
trên bờ bắc Hoàng Hà tại làng Đào Tự, Tương Viên, Sơn Tây 
người ta vừa đào được 1 tường thành dài 130m, 4500 tuổi. 
[4] Nó cho thấy hướng phát triển ban đầu của văn minh Hoa 
Hạ. Di vật của Hoa Hạ chứng tỏ nó không dính dáng gì đến 
con người của bờ nam Trường Giang, vào thời điểm đó. Kiểu 
hạn canh trong sản xuất nông nghiệp và quần cư tại các khu 
đô thị sơ khai cũng là đặc điểm riêng biệt của văn minh Hoa 
Hạ. Như vậy nền văn minh Hoa Hạ hình thành quốc gia Hạ 
sơ khai, khoảng năm 2200 TCN phần nào đã sáng tỏ. Các 


nhà khảo cổ cũng tin rằng lúc này chế độ mẫu hệ của văn 
minh Hoa Hạ dần dần được thay bằng phụ hệ. Những truyền 
thuyết truyền hiền, rồi truyền ngôi cho em và cuối cùng là 
cho con trai trưởng của dân tộc Trung Hoa ẩn chứa quá trình 
biến chuyển kia. Ngay cả việc Ngu Thuấn là con rể của 
Đường Nghiêu và đã được Đường Nghiêu cho thừa tự ngai 
vàng cũng thấp thoáng nội dung mẫu hệ. 

2. Sự hình thành và phân rã văn minh Thần Nông 

Thời điểm dừng lại bên dòng Trường Giang, đoàn di dân Tiền 
Đông Nam Á đã tạo nên một không gian văn hóa và chủng 
tộc gần gũi khá rộng lớn: phía nam là đồng bằng sông Cả, 
sông Mã (Việt Nam hôm nay), phía tây cận cao nguyên Tây 
Tạng, phía đông giáp biển Thái Bình Dương. Tôi tạm gọi đây 
là văn minh Thần Nông. 

Tôi đã cân nhắc hai tên gọi khác cho văn minh Thần Nông là 
văn minh Trường Giang và văn minh Dương Tử. Đây là cách 
đặt tên phổ biến trong sử học. Chẳng hạn chúng ta có văn 
minh Lưỡng Hà, văn minh Hoàng Hà. Tuy nhiên cái tên văn 
minh Thần Nông hữu lý nhất mặc dù nó có thể gây ra những 
tranh cãi về gốc Việt hay Hoa của từ Thần Nông. Xin hãy 
hiểu Thần Nông là những nhà thủy nông giỏi giang như thần 
thánh. Nói đến nền văn minh Thần Nông thì không gì hay 
hơn là nói về những con người bình dị nhưng vĩ đại của các 
đồng bằng chuyên canh lúa nước. Văn minh bao giờ cũng 
thuộc về cộng đồng người xây dựng lên nó bằng mồ hôi, 
nước mắt và cả máu xương suốt chiều dài đằng đẳng của 
lịch sử. 

Thổ nhưỡng và khí hậu tổng thể của khu vực quy định một 


số đặc điểm của nền văn minh này: sinh sống bằng nghề 
nông mà chủ yếu là trồng lúa nước, thuần hóa trâu bò làm 
sức kéo; nghiên cứu thiên văn lịch pháp phục vụ mùa màng, 
làm thủy lợi; dùng cây cỏ chữa bệnh và khai sinh Đông Y; sử 
dụng thành thạo ghe thuyền, đánh cá, khai thác thủy sản; 
họ ăn trầu, nhuộm răng, xăm mình, cắt tóc ngắn, cài nút áo 
bên trái... 

Văn minh Thần Nông phát triển đều đặn, có nhiều thành tựu 
nhưng lưu cữu hai khuyết điểm rất lớn: không tạo ra được 
chữ viết (hay ít ra là thứ ký tự phổ thông, tiện dụng); do đời 
sống tự cung tự cấp gắn chặt với lao động trên ruộng lúa 
nước nên bảo thủ, dẫn đến mất cơ hội đột phá chấm dứt chế 
độ mẫu hệ. Hệ quả là nền văn minh Thần Nông tồn tại rất 
lâu ở dạng thị tộc, bộ lạc hoặc liên minh bộ lạc có giới hạn, 
chậm vươn đến hình thức nhà nước sơ khai. 

Sau một thời gian phát triển tại chỗ, những con người của 
văn minh Thần Nông đủ sức vượt dòng Trường Giang. Họ 
tiến lên phía bắc, giao tiếp với văn minh Hoa Hạ cũng đang 
trên đường xuôi về phương nam. Xin hiểu sự giao tiếp này 
bao gồm cả những tranh chấp, và không thể không có xung 
đột. Thần thoại Trung Quốc kể chuyện Hoàng Đế đánh nhau 
với Suy Vưu (con cháu Thần Nông) nói lên điều đó. 

Văn minh Hoa Hạ và văn minh Thần Nông tiếp xúc nhau ở 
khoảng giữa hai lưu vực Hoàng Hà và Trường Giang, đã góp 
phần tạo nên một nền văn minh bắt đầu có hiến sử là văn 
minh Trung Nguyên - Hoa Hạ (Trung Hoa). Văn minh Hoa Hạ 
sẵn có phần bổ khuyết khuyết điểm của văn minh Thần 
Nông. Nó hấp thụ tất cả tỉnh túy của văn minh Thần Nông 


để lớn mạnh vượt bậc, rồi quay ra chèn ép chính thân sinh 
Thần Nông của mình. Song nó cũng thu nhận hình ảnh Thần 
Nông vào hệ thống huyền thoại Tam Hoàng, Ngũ Đế mô tả 
thời khởi thủy của mình. [5] Cái tên Trung Quốc bắt đầu sinh 
ra từ đây. Nguyên thủy, nó mang nghĩa quốc gia ở giữa thiên 
hạ vì kiến thức đương thời chỉ mới biết hai nền văn minh, hai 
chủng tộc lớn là Thần Nông và Hoa Hạ. Chỉ một phần đất đai 
của văn minh Thần Nông hòa nhập với văn minh Hoa Hạ. 
Phần lớn còn lại vì trải trên địa bàn quá rộng, rải rác suốt bờ 
Trường Giang, đặc biệt là phía nam Trường Giang, vẫn tách 
biệt, đây chính là vùng Bách Việt, như cách gọi của người 
Trung Hoa sau này. 

Thành công rực rỡ nhất của cuộc liên giao Thần Nông và 
Hoa Hạ biểu hiện ở nhà nước Sở đông đúc, rộng lớn, giàu có 
và tiến bộ, từng làm bá chủ chư hầu đe dọa vương triều 
Thần Chu (chỉ còn là hình thức sau khi nước Sở ra đời). Sở 
cũng là nước kế cuối trong lục quốc bị Tần thôn tính sau 
này, bằng rất nhiều binh lực và xương máu, dù Sở giáp ranh 
với Tần. Tuy vậy, chưa đầy 13 năm sau khi mất nước, một vị 
anh hùng có tiền nhân đời đời làm tướng nước Sở là Hạng 
Vũ, đã đứng lên lấy danh nghĩa phục Sở tiêu diệt nhà Tần, 
chia đất cho thiên hạ và tự xưng là Tây Sở Bá Vương. Năm 
202 TCN Hạng Vũ bại vong trước Lưu Bang. Cao Tổ nhà Hán 
cũng là người nước Sở. Lịch sử bi hùng của nước Sở tồn tại 
hơn 500 năm đã vĩnh viễn khép lại. 

Lịch sử nước Sở bắt đầu bằng việc Thành Vương phong tước 
Tử của nhà Chu cho Mị Dục Hùng, [6] ở vùng biên viễn phía 
nam vương quốc Chu. Dục Hùng vốn từng lập công với nhà 


Chu. Đến đời Hùng Thông, hậu duệ của Dục Hùng (khoảng 
đầu thời Đông Chu, dưới ngai Hoàn Vương năm 719 đến 697 
TCN), nước Sở đã tiêu diệt và sáp nhập rất nhiều lân bang 
và bành trướng đến vùng Trường Giang. Dù không được 
Hoàn Vương chấp nhận, Hùng Thông vẫn tự xưng là Sở Vũ 
Vương và làm chủ các nước chư hầu ở phương đông. Hùng 
Thông mất, con là Hùng Sỉ nối ngôi cùng các vương triều 
tiếp theo mở rộng nước Sở xa dần về hướng đông nam, vượt 
qua dòng Trường Giang hùng vĩ. 

3. Nhà nước sơ khai Văn Lang 

Những biến cố lịch sử diễn ra trên mảnh đất Việt Nam tương 
đối rõ ràng từ thời Mê Linh liệt nữ trở về sau. Sách sử xưa 
nhất do chính người Việt viết còn lưu truyền đến ngày nay 
chỉ xuất hiện vào cuối thế kỷ thứ 14. Tuy nhiên có một 
truyền thuyết được nhắc đi nhắc lại là thủy tổ Kinh Dương 
Vương là cháu 4 đời của Thần Nông, Kinh Dương Vương lấy 
Long nữ Động Đình Hồ sinh ra Lạc Long Quân. Lạc Long 
Quân cưới Âu Cơ và đẻ 100 trứng, nở trăm con. Cuộc chia ly 
êm dịu diễn ra sau đó: Âu Cơ đem 50 người con lên rừng, 
Lạc Long Quân dẫn số còn lại xuống biển. Nước Văn Lang do 
Hùng Vương, người con cả của Lạc Long Quân và Âu Cơ 
dựng lên, đóng đô ở Phong Châu, vùng trung du tương đối 
bằng phẳng thuộc đồng bằng sông Hồng. 

Rõ ràng đã có một cuộc di cư nằm ẩn trong chính truyền 
thuyết trên. Khoảng cách giữa Động Đình Hồ và Phong Châu 
là gần 1000 km theo đường chim bay. Sâu hơn nữa, tham 
khảo Bình Nguyên Lộc, tôi nghĩ có lẽ truyền thuyết 100 
trứng kia nói về cuộc chia tách đại chủng tộc Thần Nông làm 


hai nhánh lớn: Tây Âu và Lạc Việt. Người Tây Âu đi về vùng 
núi non phía tây, và ít nhiều thay đổi tập quán sinh sống 
truyền thống của nền văn minh Thần Nông. Người Lạc Việt ở 
lại hoặc tản về phương đông và lưu giữ gần đủ đặc điểm cũ. 
Bản thân Tây Âu và Lạc Việt vẫn tiếp tục phân hóa thành 
nhiều nhóm nhỏ nữa. Con số 100 trứng, đáng ngạc nhiên, 
trùng khớp với tên Bách Việt mà người Trung Hoa đặt ra, để 
gọi những nhóm dân bờ nam trung và hạ lưu Trường Giang. 
Đây rõ ràng là dấu vết giao lưu văn hóa Thần Nông và Hoa 
Hạ, bởi Kinh Thi có câu “Tắc bách tư nam” (chúc có hàng 
trăm con trai), vậy một trăm hay bách nghĩa là nhiều. 

Nếu đồng ý với không gian truyện cổ tích là Kinh Dương 
Vương sinh Lạc Long Quân ở Ngũ Lĩnh (rặng núi phía nam 
Động Đình Hồ) thì sẽ giải mã được “giặc Ân” trong một 
truyện cổ tích khác là “Thánh Gióng”. Thật vậy, Ân - Thương 
mất nước bởi dân Chu năm 1066 TCN, việc họ nam tiến 
trước hoặc lưu vong sau thời điểm 1066 TCN và đụng độ với 
Lạc Việt là hoàn toàn có cơ sở. Khảo cổ học đã xác định 
tương đối chính xác kinh đô Ân - Thương nằm giữa tỉnh Hà 
Nam hiện đại, cách Động Đình Hồ chỉ vài trăm cây số theo 
đường chim bay. Rất có thể liên minh thị tộc mẫu hệ Văn 
Lang, hạt nhân của Thần Nông và Lạc Việt, hình thành ở khu 
vực từ rặng núi Ngũ Lĩnh đến bờ nam Trường Giang mà 
trung tâm là Động Đình Hồ, sau khi nhà nước Ân - Thương ra 
đời (khoảng năm 1700 TCN). [7] Tôi tạm tính một đời vua 
Hùng trung bình 25 năm, chuyện Thánh Gióng xảy ra năm 
106G TCN, suy ra Hùng vương thứ 18 lên ngôi năm 741 TCN. 
Con số 741 TCN rất thuyết phục, vì nó xê dịch không nhiều 


với năm tháng nước Sở hình thành và bành trướng về phía 
nam. Đại Việt sử ký toàn thư ghi năm thứ nhất họ Hồng 
Bàng là năm Nhâm Tuất 2879 TCN. Theo chuỗi luận của tôi 
đưa ra thì kỷ nguyên Văn Lang bắt đầu cũng từ năm Nhâm 
Tuất nhưng là Nhâm Tuất 1199 TCN. 

Văn minh Trung Hoa phát triển xuống, những con người bất 
khuất nhất không chịu đánh mất bản sắc và lề thói để hòa 
nhập với văn minh Trung Hoa đã ra đi. Kẻ ở lại cùng người 
mới xây dựng nên nước Sở. Là cư dân sinh sống bằng ruộng 
lúa nước, sử dụng thành thạo thuyền bè nên cuộc di cư hình 
thành hai cách lên đường chính là bộ hành và hải hành, họ 
chia thành nhiều nhóm thị tộc nhỏ túa về ba phương Tây - 
Đông - Nam hoặc xuôi Trường Giang ra biển. Mục đích đầu 
tiên của họ là tìm kiếm một vùng đồng bằng sông nước khác 
lập nghiệp. Những con người giỏi giang nhất luôn đi xa nhất, 
tìm được mảnh đất ưng ý nhất, và cuối cùng họ đã đến miền 
bắc Việt Nam ngày nay. Hiện thực thế kỷ 21 chứng minh 
điều đó, hậu duệ của đoàn người lưu vong kia lập nên Việt 
Nam, quốc gia duy nhất trong Bách Việt không bị Hán hóa 
và thâu nhập đất đai và con người vào nền văn minh Trung 
Hoa. Đường di cư trên bộ trải dài từ Động Đình Hồ, qua đồng 
bằng hẹp Tây Giang, Quảng Tây để đến đồng bằng sông 
Hồng. Có không ít cư dân Văn Lang đã trụ lại bên dòng Tây 
Giang này. Họ cũng lập nên phiên bản nhà nước sơ khai như 
Văn Lang Động Đình Hồ với thủ lĩnh là Vua Hùng, tôi tạm gọi 
là Văn Lang Tây Giang. 

Đồng bằng sông Hồng lúc ấy cũng có thể đã có người sinh 
sống, nhưng chắc chắn dân cư rất thưa thớt, đầm lầy nhiều, 


rừng nhiệt đới rậm rạp, mùa mưa thì ngập lụt tràn lan. Vì lẽ 
đó vùng định cư trung tâm được chọn là miền trung du 
Phong Châu cao ráo. Mang trọn bản sắc Văn Lang ra đi, 
những con người bất khuất, yêu chuộng hòa bình và tự do 
vẫn gọi quê mới là Văn Lang, lãnh tụ của họ xưng là Vua 
Hùng, danh chính ngôn thuận tiếp nối Vua Hùng của nước 
Văn Lang ở Động Đình Hồ. Hành trình tìm kiếm Phong Châu 
còn ít nhiều đọng lại trong truyện Sơn Tinh - Thủy Tinh, ở 
đời vua Hùng thứ 18. 

Các di chỉ khảo cổ đã khai mở ở Việt Nam không thể bác 
được giả thuyết di cư này: Phùng Nguyên niên đại 3500 năm 
(chưa có đồ đồng), Đồng Đậu niên đại trên 3000 năm (đồ 
đồng rất ít và nhỏ như mũi tên, rìu), Gò Mun vào cỡ thế kỷ 8 
TCN, Đông Sơn thế kỷ thứ 7 TCN. Đặc biệt, mọi di chỉ đều 
nằm trên các khu đồi cao ráo, càng củng cố dự đoán về thổ 
nhưỡng đã nói. 

Niên đại xa nhất của trống đồng tìm được ở Việt Nam và 
Trung Quốc cũng rất gần nhau: khoảng TK 7 đến TK 8 TCN. 
[8] Địa bàn chính đào được trống đồng rất rộng lớn, nó bao 
gồm bắc Việt Nam, Tứ Xuyên, Vân Nam, Quí Châu, Quảng 
Tây, Quảng Đông. Ba nơi nhiều trống đồng nhất là Đông Sơn 
(Thanh Hoá, Việt Nam), Vạn Gia Bá (Vân Nam) và Khu tự trị 
dân tộc Tráng (Quảng Tây). Đáng ngạc nhiên là kiểu trống 
đồng đẹp nhất cũng là kiểu xưa nhất. Giả thuyết của tôi lý 
giải được điều này: trên đỉnh cao của mình, nhà nước Văn 
Lang sơ khai ở Động Đình Hồ, vừa bị văn minh Trung Hoa 
chèn ép, vừa không vượt lên chế độ phụ hệ được, đã phân 
hóa thành nhiều nhóm thị tộc nhỏ trôi giạt khắp nơi. Kỹ 


nghệ đúc đồng tuyệt diệu của họ lan về các hướng theo 
đoàn di dân. Và thật đáng tiếc, từ đây nền văn minh khu biệt 
của từng đoàn người lưu vong lân hồi thoái trào, trống đồng 
ngày càng thô hơn. 

Một điều rất lạ là trung lưu sông Hồng và dòng Tây Giang 
khá giống nhau. Tây Giang trước khi ra biển thì chảy qua 
thành phố Quảng Châu với tên Châu Giang. Thủy Kinh Chú 
của Lịch Đạo Nguyên có viết về Diệp Du Hà với thượng 
nguồn thuộc tỉnh Vân Nam, chảy vào Giao Chỉ (Bộ hay 
Quận?) tụ thành 3 nhánh rồi xuôi hướng đông. Thật khó 
đoán định Diệp Du Hà là sông Hồng hay Tây Giang. Có thể 
đây cũng là một nguyên nhân khiến cho Văn Lang Phong 
Châu và Văn Lang Tây Giang ngoài yếu tố chủng tộc tương 
đồng, còn giống nhau ở mô tả địa lý trong sử sách và văn 
ngôn truyền khẩu. 

Văn Lang Phong Châu ở góc độ nào đó, là bước lùi so với 
Văn Lang Động Đình Hồ. Con người Văn Lang mất quá nhiều 
thứ trên đường đến châu thổ Hồng Hà. Ràng buộc giữa các 
thị tộc ngày càng lỏng lẻo, dân ít, địa bàn cư trú dàn trải, lũ 
lụt chia cắt, dần dần thủ lĩnh tối cao mất hết quyền lực, trở 
thành biểu trưng tinh thân đơn thuần. Hình ảnh vua Hùng 
trong thực tế cuộc sống tự động biến mất, nhưng nó mãi 
mãi lưu truyền giữa tâm thức con người Văn Lang để hoài 
nhớ về một thời hoàng kim bất diệt. 

4. Việt Thường Quốc, Lạc Việt, Âu Lạc, Âu Cơ, Lạc 
Long Quân 


a. Việt 


Mở đầu Việt sử tiêu án (1775), Ngô Thì Sĩ viết: “Xét theo 
thiên Vũ Cống, nước Việt ở về phía nam đất Dương Châu. 
Theo sách Thiên Quan (quan sát bầu trời) từ sao Bắc Đẩu 
mười một độ qua sao Khiên Ngưu đến sao Chức Nữ bảy độ là 
tinh kỷ. Kể về sao thì ở về ngôi Sửu, cùng một phận dã tinh 
truyện với nước Ngô. Cõi nam là Việt môn, có rất nhiều nước 
như Âu Việt, Mân Việt, Lạc Việt cho nên gọi là Bách Việt”. 
Theo bản đồ thiên văn quốc tế hiện nay thì vùng Bách Việt 
này nằm trong khu vực giới hạn bởi thiên kinh tuyến 105 và 
120 độ đông, thiên vĩ tuyến 20 đến 32 độ bắc. Ngôi Sửu và 
tỉnh kỷ bảy độ từ Khiên Ngưu (tức ngôi Anpha chòm Aquila - 
Thiên ưng, tên riêng là Altair) tới Chức nữ (tức ngôi Vega của 
chòm Lyra - Thiên Cầm) hoàn toàn thuộc vùng này. Nguyễn 
Duy Hinh trong quyển “Văn Minh Lạc Việt” ghi nhận thiên 
Luật lịch chí của Hán Thư 4 lần ghi tên một ngôi sao là Việt. 
Tôi tìm trên bản Hán Thư ở mạng Quốc Học của Trung Quốc 
thì không thấy, nên tạm nêu ra để dò hỏi thêm. 

Trong chiều hướng thiên văn khởi đi từ đài quan sát Nam 
Giao tại Kinh Thư, đến Hán Thư và sách Thiên Quan mà Ngô 
Thì Sĩ đã dẫn, tôi xin đề nghị một cách hiểu mới của từ Việt: 
Từ “Việt” (bộ tẩu) đã có sẵn trong vốn ngữ vựng của người 
Hoa Hạ, đến đời Thương nó cũng đã được dùng trên các 
mảnh giáp cốt. Trong ngành thiên văn, “Việt” được các nhà 
quan sát dùng để chỉ khu vực phía nam Giao Chỉ và đặt tên 
cho một chòm sao xa xôi. Dùng thiên văn đoán định các 
vùng đất mà con người chưa có điều kiện thâm nhập là cách 
làm có hệ thống của văn minh Hoa Hạ - Trung Nguyên. 
Trường hợp từ Cửu Chân và Nhật Nam ở trên là sự liên tục 


của hệ thống ấy. Ở góc độ dân gian hoặc không thuần 
chuyên môn của ngành hẹp thiên văn, huyền bí hóa các tác 
nghiệp này, người ta thường xem sao để xét thịnh suy một 
vùng đất hoặc con người, sao sáng được ví với vượng khí, 
đản sinh ..v.v.. và ngược lại là khí suy, chết chóc... Năm 
tháng qua đi, người Hoa Hạ dần dần nâng sự hiểu biết của 
mình về vùng đất phía nam xa lạ bằng những cuộc thám 
hiểm rồi tranh chấp, xâm lấn đất đai. “Việt” được khoác 
thêm nghĩa “vượt qua dòng Trường Giang”. Đến đây người 
Hoa nhận thấy vùng đất này có rất nhiều nhóm dân tộc 
trong một diện mạo văn hóa rất chung như xăm mình, cắt 
tóc. Họ bèn khai sinh ra thuật ngữ Bách Việt để mô tả. Sau 
này, các nhà ngôn ngữ học tiếp tục đi xa hơn nữa bằng cách 
tạo ra chữ “Việt” mới bộ mễ (lúa gạo) nhằm cụ thể hóa rằng 
cộng đồng người phương nam có nền kinh tế trồng trọt mùa 
vụ với lúa nước là cây lương thực chính. 

b. Âu, Lạc, Tây Âu, Lạc Việt và Âu Cơ - Lạc Long Quân 
Truyền thuyết Kinh Dương vương có thể giải mã đất tổ của 
dòng Lạc Việt. Kinh và Dương là tên vùng đất hai bên bờ 
trung lưu Trường Giang được mô tả trong thiên Vũ Cống của 
Kinh Thư, trung tâm ngày nay của nó là hai tỉnh Hồ Bắc và 
Hồ Nam, Trung Quốc. 

Âm Âu là âm thuần Việt. Dùng Hán tự ký âm ta có hai chữ 
chính: Âu bộ ngõa và Âu bộ nữ. Nguyễn Duy Hinh (sách đã 
dẫn) nhận định: “Trong thuyết văn có chữ Âu. “Âu tiểu bồn 
dã tòng Ngõa Khu thanh Ân Lâu phản”. Nghĩa là: Âu là chiếc 
chậu nhỏ, bộ Ngõa, âm như chữ Khu, đọc Ân Lâu phản (tức 
Âu). Chú ý chữ mà ngày nay đọc Khu lại đồng âm với Âu, 


điều đó chứng tỏ ngữ âm đã thay đổi. Chữ Âu viết bộ Ngõa 
chỉ đồ gốm, không hề chỉ ý người”. 

Chữ Âu [] ghép bởi chữ Khu [] (Khang Hi: vực dã) là vùng đất 
và chữ Ngõa [] là ngói. Ý Đất trong chữ Âu có thể xuất phát 
từ âm Khu. Ta có mối tương quan giữa các âm như sau: 

U = nhô lên = đồi, núi ~ vú (nguồn sống nhô lên từ ngực 
phụ nữ) 

Vú em = dưỡng mẫu 

U = mẹ 

Bu = mẹ già 

Khu (đất) ~ u = mẹ. 

Cho nên có thể âm Âu = Khu = U = Mẹ = Đất = Núi. 

Như vậy nghĩa của Âu Cơ chính là “Bà mẹ cao quý”, “Hoàng 
mẫu”. Người Việt Nam hay nói “Mẹ Âu Cơ” là thừa chữ mẹ vì 
Âu đã là mẹ. Chữ Cơ hoàn toàn là chữ Hán đã được thêm 
vào, ý chỉ người phụ nữ bề trên hoặc trong hoàng gia như 
các tên gọi nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc: Ngu cơ, Hạ 
cơ, Triệu cơ (mẹ Tần Thủy Hoàng)... 

Về chữ Lạc, tác giả xin không nhắc lại các công trình nghiên 
cứu cũ đã khẳng định nghĩa gốc của từ Lạc chính là nước mà 
hai tác giả Nguyễn Kim Thản và Vương Lộc đi tiên phong từ 
năm 1971. Do đó Lạc Long Quân mang nghĩa là “Ông vua 
rồng của nước, của quốc gia”, “Hoàng phụ”. Đến đây Kinh 
Dương Vương sẽ là gì nếu không phải “Hoàng tổ, người chủ 
đầu tiên của châu Kinh, châu Dương”. Kinh ở đây là Kinh 
Man (nước Sở) và Dương là Dương Việt, Dương Châu (phía 
nam Ngũ Lĩnh, Động Đình Hồ). 

Theo tôi, khía cạnh tiêu biểu của truyền thuyết Âu Cơ, Lạc 


Long Quân là một công trình mật mã hóa quan niệm rất xưa 
về quốc gia của người Lạc Việt cổ. Họ gọi nơi mình sinh sống 
là Đất Nước. Đất hoặc Nước cũng có thể đứng một mình mà 
vẫn hàm ý là Đất Nước. Ngôn ngữ Việt Nam vẫn duy trì quan 
niệm này cho đến ngày nay. Sử Ký và Hán Thư đã đường 
hoàng ghi nhận điều này bằng cách ký âm Việt ngữ trên Hán 
tự: Âu Lạc = đất nước, Tây Âu Lạc = Tây Âu = vùng đất phía 
tây Phiên Ngung. Riêng từ Lạc Việt thì được hình thành từ 
hai từ tố Lạc (gốc Việt) và Việt (gốc Hán chỉ các tộc người 
vùng Trường Giang). 

Khi đi vào sự liên hệ phức tạp của các chữ, các âm này 
chúng ta không thể không nhận ra sự liên hệ văn hóa chằng 
chịt giữa Việt và Hán. Sự hòa trộn mãnh liệt hai nền văn 
minh Hoa Hạ và Thần Nông trên dưới 3000 năm qua đã để 
lại những mối tương giao cực kỳ rối rắm và không dễ phân 
định. Chẳng hạn từ Kim Âu mà Trần Thánh Tông và Hồ Quý 
Ly đã dùng. Nếu theo chiều Hán thì nó là cái chậu, cái âu 
bằng vàng. Ở chiều Việt nó sẽ mang nghĩa đất vàng, núi 
vàng. Đặt giả thuyết người Hán đã vay mượn nghĩa đất 
vàng, núi vàng này để thành Kim Âu chỉ sự vững bền muôn 
thuở thì hoàn toàn hữu lý tuy phải tìm thêm cứ liệu. 

c. Việt Thường Quốc 

Việt Thường Quốc xuất hiện lần đầu trong Thượng Thư: Phía 
nam Giao Chỉ có Việt Thường Quốc. Như đã tiền luận Giao 
Chỉ đầu thời Chu là vùng Đan Dương (hiện thuộc Hồ Bắc, 
Trung Quốc). Phía nam Giao Chỉ tức là bờ nam Trường Giang, 
là Động Đình Hồ là đất tổ của người Lạc Việt. Người Lạc Việt 
gọi tổ quốc, gọi mảnh đất mình sống là Đất Nước, hoặc 


Nước. Người Trung Nguyên dùng Hán tự ký âm Đất Nước 
thành Âu Lạc hay dịch nghĩa Nước là Quốc. Việt Quốc có thể 
hiểu là Nước Việt, là Lạc Việt. Vậy thì Việt Thường Quốc có 
liên quan đến Lạc Việt hay không sẽ nằm trong ngữ nghĩa 
của từ “Thường”. 

Sử cũ của người Việt rất bất nhất: An Nam chí lược của Lê 
Tắc (1335) xem Việt Thường thuộc Cửu Chân, tức Thanh Hóa 
ngày nay. Đại Việt sử lược (1388) xếp Việt Thường trong 15 
bộ lạc xưa của Việt Nam. Đại Việt sử ký toàn thư (1697) coi 
chữ Việt trong Việt Thường là cội rễ của tên gọi Đại Việt sau 
này, Giao Chỉ cũng như Việt Thường đều thuộc Bách Việt, 
Châu Dương. Việt sử tiêu án của Ngô Thì Sĩ (1775) cho rằng 
Việt Thường là 1 trong 15 bộ của Văn Lang và diễn giải nước 
Việt khi đến giao hảo với nhà Chu tự xưng là Việt Thường. 
Khâm Định Việt sử (TK 19) định vị Việt Thường thuộc Thuận 
Hóa, miền trung Việt Nam, cũng là 1 trong 15 bộ của nước 
Văn Lang. 

Ai cũng biết "thường" thuộc bộ y mang nghĩa sơ khai là cái 
"quần". Cho nên tôi đoan nghi chữ "thường" mà cổ văn 
Trung Hoa gán thêm cho người Việt chính là tấm "khố" đặc 
trưng của văn minh Lạc Việt, của người Văn Lang (như mô tả 
trong truyện Chử Đồng Tử chẳng hạn) và hiện nay nó vẫn 
minh diện trên trống đồng. Trong chiều hướng này, "Việt 
Thường Quốc" là Nước Việt (Lạc Việt), nơi có những con 
người mặc khố và ở trần. Tục đóng khố ở trần của người Lạc 
Việt xưa cũng được nhắc đến trong Sử Ký, quyển 113 Nam 
Việt Uý Đà Liệt Truyện: “Kỳ Tây Âu Lạc lõa quốc diệc xưng 
vương”. Hán Thư (quyển 109) biên tập lại Sử Ký làm rõ hơn: 


“ Tây hữu Tây Âu kỳ chúng bán nuy nam diện xưng vương”. 
Chữ “Lõa” của Tư Mã Thiên đã được Ban Cố diễn giải là “Bán 
nuy”, tức “khỏa thân nửa người hay ở trân”. Ngoài ra với 
nguyên tắc "đồng âm thông giả", "thường" có thể là bình 
thường, nhỏ, bé... (như trong từ thường dân). Do đó "Việt 
Thường Quốc" cũng có thể là Nước Việt nhỏ, nước bình 
thường, kẻ ở chiếu dưới so với nhà Chu. Xin hiểu đây là kiểu 
mà sử sách Trung Hoa hay dùng để chỉ các nước phi Hán 
một cách tự cao tự đại. Hiển nhiên trong trường hợp này 
"thường quốc" khác hẳn "thuộc quốc", nó chứng tỏ sự độc 
lập không thể khác được từ buổi bình minh lịch sử của Lạc 
Việt. 

5, Giải cấu truyền thuyết An Dương Vương 

Gần đây, việc khám phá di chỉ Tam Tinh Đôi [9] cách Thành 
Đô (Tứ Xuyên) 40km đã hé mở một nước Thục cổ đại có lịch 
sử từ năm 3000 TCN. Văn minh Thục phát triển rực rỡ, đã 
hình thành lối quần cư đô thị bề thế hơn cả đỉnh cao triều 
đại Thương - Ân. Họ là dân tộc đầu tiên của nhân loại biết sử 
dụng gạch chưa nung để xây nhà cửa, thành quách. Theo 
nhiều nhật báo Trung Quốc mới đây, vết tích tường thành cũ 
niên đại trên 3000 năm ở Tam Tinh Đôi lớn hơn cổ thành thời 
Thương tại đất Ân rất nhiều. Phải chăng Thục là nhánh “lên 
ngàn” của văn minh Thần Nông (tức Tây Âu, anh em với Lạc 
Việt) hoặc một nhánh của đoàn di dân Tiền Đông Nam Á? Sử 
ký, phần “Truyện Trương Nghi” kể rằng Tân Huệ Vương đã 
nghe lời Tư Mã Thác đánh Thục, truất phế Thục Vương làm 
chức Hầu. Như vậy hoàn toàn có khả năng Thục Hầu và một 
bộ phận nhân dân Thục muốn tránh nhà Tần bạo ngược đã 


lên đường lưu vong. Đoàn người đi về phương Nam tạo nên 
cộng đồng Khương, sau này bị nhà Hán lấn tiếp, họ theo 
dòng Cửu Long đến vùng đất Campuchia ngày nay và góp 
phần xây dựng nên nền văn minh Khơ Me kiêu hùng. Đoàn 
người đi về hướng đông nam vượt dòng Trường Giang đến 
Quí Châu và tây bắc Quảng Tây. Việc họ thành lập một quốc 
gia mới là rất khả dĩ. 

Á Đông cổ xưa chỉ có hai cộng đồng Hán và Thục sử dụng 
thành quách ở những vùng đất bằng phẳng như Trung 
Nguyên, Tứ Xuyên. Ngay cả Triệu Đà cũng không nghe nói 
đã xây thành trì vững chắc tại Phiên Ngung, một phần cũng 
vì Phiên Ngung đồi núi lô nhô. Chi tiết mô tả trong trận đánh 
giữa Phục Ba và Kiến Đức - Lữ Gia tại Sử Ký là xác chứng: 
quân của Kiến Đức - Lữ Gia bỏ thành ra hàng rất nhiều, họ 
nhận ấn Hán quan rồi lại quay vào thành để chiêu dụ người 
khác. Xét ra thành của Triệu Đà chẳng qua là những chiến 
lũy đơn giản, lấy địa thế mà lập vậy. Năm đó người Hán chỉ 
mới đến Phiên Ngung, công nghệ để xây thành Cổ Loa của 
An Dương Vương tại đồng bằng Tây Giang có gốc Thục Tứ 
Xuyên là hợp lý. 

Sự kiện An Dương Vương là con vua Thục đến đây có thể đã 
sáng tỏ. Nước Thục (Quí Châu - Quảng Tây) giáp giới với Văn 
Lang Tây Giang. Vua Thục cho người qua hỏi con gái Hùng 
Vương Tây Giang làm vợ nhưng bị từ chối. Đời sau, một 
trong những con trai vua Thục tấn công Hùng Vương, chiếm 
toàn bộ đất đai của Văn Lang Tây Giang rồi thành lập nước 
Tây Âu Lạc. Thành Cổ Loa 9 vòng cao ráo và vững chãi trong 
truyền thuyết có khả năng ở đồng bằng Tây Giang chứ 


không thể nằm ở đồng bằng sông Hồng được. Khảo cổ hiện 
đại Việt Nam đã không tìm ra những di vật cần thiết tại di 
chỉ Cổ Loa Đông Anh để xác chứng đó là Cổ Loa của An 
Dương Vương là dễ hiểu. Chương “Nam Việt Úy Đà liệt 
truyện” của Sử Ký chép về nước Tây Âu Lạc này rất rõ, nhiều 
sử gia không liên hệ được sử liệu đã mạnh dạn nghĩ Tư Mã 
Thiên viết nhầm Âu Lạc thành Tây Âu Lạc! Sử Ký không chỉ 1 
lần khẳng định về nước Tây Âu Lạc và người Âu Lạc. Thái Sử 
Công nói về chiến tranh biên giới giữa Nam Việt và Mân Việt: 
“Âu Lạc tương công Nam Việt động dao, Hán binh lâm cảnh 
Anh Tề nhập triều”, phải hiểu là “Người Âu Lạc (ở Nam Việt) 
đánh nhau (với Mân Việt) làm nước Nam Việt dao động, 
quân nhà Hán phải can thiệp, (mang ơn nhà Hán nên) thái 
tử Anh Tề vào triều đình (làm con tin)”. Chương Triệu Thế 
Gia được đời sau bổ chú: “Sách Dư Địa Chí nói thời Chu Giao 
Chỉ là Lạc Việt, thời Tần là Tây Âu, họ vẽ mình, cắt tóc ngắn 
để tránh giao long. Tây Âu Lạc ở về phía tây Phiên Ngô (tức 
Phiên Ngung). Nam Việt và Âu Lạc có rất nhiều họ (chữ Hán 
là thiên tính: hàng ngàn họ, khác với bách tính của người 
Trung Quốc là hàng trăm họ). Sách Thế Bản cũng viết người 
Việt nhiều họ, có cùng tổ tiên với người Sở”. Chiếu theo 
chuỗi luận xuyên suốt ở bài khảo cứu này thì không khó 
nhận ra Lạc Việt là một vùng đất rất rộng lớn bao gồm Hồ 
Nam, Quảng Tây, Quảng Đông đổ về phương nam. 

Sau khi gồm thâu lục quốc nhất thống Trung Nguyên, năm 
214 TCN Tần Thủy Hoàng sai Đồ Thư đem 50 vạn quân và 
dân ô hợp vượt Ngũ Lĩnh, đánh Bách Việt chiếm lấy vùng đất 
phía đông nam nước Tần rồi lập ra các quận Quế Lâm, Nam 


Hải, Tượng. Nước Tây Âu Lạc của Thục Phán nằm trong 
Tượng Quận. Văn Lang Phong Châu phía nam Tây Âu Lạc 
hoàn toàn không dính dáng đến cuộc chiến kia. Tượng là 
một quận ảo, không cần thiết tìm hiểu Văn Lang Phong 
Châu có thuộc Tượng Quận hay không. Nhân dân Tây Âu Lạc 
không chịu làm nô lệ đã vào rừng kháng chiến và kết quả là 
đã giết được Đồ Thư. 

Sách sử Việt Nam và Trung Quốc đều ghi nhận sơ sài Triệu 
Đà người huyện Chân Định (nay thuộc Hà Bắc, TQ). Không ai 
xét sâu hơn Chân Định vốn là đất Triệu thời chiến quốc. Sử 
Việt chép theo sử Trung Quốc, còn sử Trung Quốc tuân thủ 
tư tưởng đại nhất thống của triết học Tiên Tần (khởi đi từ 
Khổng Tử, với nguyên ủy “Tôn Chu nhương Di, nội chư Hạ 
nhi ngoại Di địch”) nên xóa hẳn các tên gọi của Tam Tấn. 
Tân Đại Đế áp dụng thành công tinh hoa nhân đạo của triết 
học Tiên Tần, đã chấm dứt vĩnh viễn cảnh chiến quốc nồi da 
xáo thịt. Tần Thủy Hoàng ra đời tại kinh đô Hàm Đan nước 
Triệu. Mẹ Triệu Cơ của ông, được Sử Ký ghi nhận là con nhà 
tai mắt tại đấy. Khi cha ông theo Lã Bất Vi trốn về Tần, mẹ 
con Tần Thủy Hoàng phải ẩn mình trong dân chúng Triệu và 
chịu nhiều cảnh cơ cực. Sau khi Trung Nguyên nhất thống, 
người Triệu lại phải họa đi xây Trường Thành, họ căm tức vua 
Tân nên bịa chuyện dè bỉu Tần Thủy Hoàng là con hoang 
của Triệu Cơ và Lã Bất Vi. Dân gian còn đem cả nàng Mạnh 
Khương gần hai trăm năm trước từ nước Tề đến khóc bên 
Trường Thành để trù úm đại công nghiệp của vua Tần. [10] 
Sẵn ác cảm cũ, vua Tần bắt rất nhiều con dân cứng đầu 
cứng cổ ở Triệu xung vào đạo quân viễn chinh của Đồ Thư. 


Triệu Đà ở trong số đó. Sau này cháu Triệu Đà là Minh Vương 
Anh Tề làm con tin ở Trường An cũng thành thân cùng một 
người con gái nước Triệu (Sử Ký viết là người huyện Hàm 
Đan). Bà ta chính là Cù hậu, do làm nội ứng cho nhà Hán 
chiếm Nam Việt, nên đã bị thừa tướng Lữ Gia giết. Những 
người Triệu bị đày tập trung tại quận Nam Hải thời đó đã 
quần cư và tạo thành nhóm dân tộc nhỏ mang tên Triều 
Châu, phía đông bắc tỉnh Quảng Đông Trung Quốc hôm nay. 
Năm 208 TCN Triệu Đà thành lập nước Nam Việt. Hán Cao Tổ 
bình định xong Trung Nguyên không còn sức giải quyết Nam 
Việt, nên năm 196 TCN đành phong Triệu Đà làm Nam Việt 
Vương, và dặn Nam Việt phải hòa hợp với Bách Việt. Khi Cao 
hậu tiếm quyền, Trường Sa Vương cấm vận kinh tế Nam Việt 
hòng làm Nam Việt suy yếu để dễ bề xâm lăng. Triệu Đà lập 
tức đem quân đánh Trường Sa, cắt đứt đường thông thương 
với nhà Hán và chốt giữ các nơi hiểm yếu. Cao Hậu sai Lâm 
Hi Hầu hỏi tội Triệu Đà, chiến cuộc biên cương giằng co hơn 
một năm rồi nhà Hán bãi binh vì đám tang Cao Hậu. 

Rảnh tay với Hán, Triệu Đà dùng tiền của đút lót quý tộc Tây 
Âu Lạc và Mân Việt để hai nước này chịu lệ thuộc. Sự kiện 
Trọng Thủy kết hôn với My Châu chắc chắn ghi nhận thỏa 
hiệp dễ dãi của những người lãnh đạo Tây Âu Lạc trước âm 
mưu của Triệu Đà. Trận chiến đánh vào lòng người toàn 
thắng, năm 179 TCN Triệu Đà tấn công và sát nhập Tây Âu 
Lạc vào Nam Việt. Từ đó Nam Việt rất rộng lớn, Triệu Đà 
đường hoàng tự xưng Nam Việt Vũ Đế, đi xe mui lụa vàng 
như vua Hán. Triệu Đà người Hoa Bắc chỉ quen đánh nhau 
trên bộ, cho nên không thể tồn tại khả năng ông ta đã tấn 


công An Dương Vương tại đồng bằng sông Hồng. Mãi đến 
đầu công nguyên đường bộ khai thông Hoa Nam và Bắc Việt 
vẫn rất khó đi nên đoàn quân của Mã Viện mới phải dùng 
thuyền. 

Một bộ phận nhân dân Tây Âu Lạc, những con người bất 
khuất từng giết Đồ Thư, đã đem tàn quân và bầu đàn thê tử 
chạy đến châu thổ Hồng Hà. Tôi nghĩ có một nhánh nhỏ 
người Tây Âu Lạc ra đi bằng thuyền đã ghé vào bờ biển 
trung bộ Việt Nam. Họ trở thành hạt nhân của nền văn minh 
Chàm bắt đầu khởi sắc từ thế kỷ thứ 2 sau công nguyên. 
Những liên hệ Thục - Khơ Me - Chàm trong bài viết này chỉ 
thuần lý thuyết, trên cơ sở nghiên cứu văn bản và hình ảnh, 
nhưng tôi tin đô thị sơ khai Cổ Loa, cách dùng gạch không 
nung của người Khơ Me và người Chàm chắc chắn có dấu ấn 
văn minh Thục cổ đại. 

Người Tây Âu Lạc và người Lạc Việt ở Văn Lang Phong Châu 
rất gần gũi về chủng tộc và có thể họ vẫn còn hiểu ngôn 
ngữ của nhau sau gần 150 năm xa cách ( tạm tính từ năm 
316 TCN Thục Vương bị Tần truất phế, đến năm 179 TCN 
năm Triệu Đà thôn tính Tây Âu Lạc). Nhóm dân Tây Âu Lạc 
mất nước nhanh chóng hòa hợp cùng nhân dân bản xứ trên 
mảnh đất bắc Việt và gọi nơi đây là Âu Lạc. Họ nối các gò 
đất, đồi nhỏ thành đê bao ngăn thủy triều và nước lụt tại Cổ 
Loa, Đông Anh và quần cư trong ấy. Đến năm 43, Mã Viện 
củng cố hai vòng ngoài và xây thêm vòng thành nhỏ thứ ba 
ở giữa để tạo nên Kiển Thành. Độ cao của dấu vết tường 
thành Cổ Loa Đông Anh xấp xỉ cao độ các con đê hai bờ 
sông Hồng, sông Đuống xung quanh, xác tín giả thiết Cổ Loa 


là đê hơn là thành lũy. 

Nhân dân Âu Lạc ở đồng bằng sông Hồng lúc đó đã thoát 
nạn xâm lăng của Triệu Đà và yên ổn sinh sống, làm ăn. Họ 
hấp thu tất cả bản sắc Tây Âu Lạc và những câu chuyện 
truyền miệng về Vua Hùng Văn Lang Tây Giang, về “Thục 
Vương tử” tên Phán, về thành Cổ Loa, về Nỏ Thần cùng Mị 
Châu và Trọng Thủy. Chính sự tương đồng như nhất của hai 
phiên bản Văn Lang Phong Châu và Văn Lang Tây Giang là 
chất keo kết dính con người và lịch sử Việt Nam cổ đại thành 
một khối tưởng như không có mối nối. 

Chữ Tây trong Tây Âu Lạc, Tây Âu và Tây Vu ngày nay vẫn 
còn hiện diện trong tên gọi Quảng Tây, một tỉnh Trung Quốc 
giáp biên giới phía bắc Việt Nam. Người Tây Âu Lạc không di 
cư xuống đồng bằng sông Hồng hiện tại đã trở thành một 
nhóm dân tộc thiểu số lớn nhất ở Hoa Nam và Trung Quốc. 
Đó là người Tráng cư trú rải rác ở Vân Nam, Quảng Đông và 
tập trung chủ yếu tại khu tự trị Tráng Quảng Tây với thủ phủ 
là thành phố Nam Ninh, cách Hà Nội chưa đầy 400 km. Theo 
số liệu thống kê dân số năm 2000, dân tộc Tráng có trên 16 
triệu 178 ngàn người. Nói chung người Tráng mang bản sắc 
rất riêng so với dân tộc Hán ở Hoa Nam. Họ vẫn sử dụng 
trống đồng trong các lễ hội đầy màu sắc. Họ cũng có hệ 
thống chữ viết hình thành giống cơ sở chữ Nôm Việt Nam. 
Nơi lưu giữ truyền thống chính yếu của dân tộc Tráng là tổ 
chức làng xã với câu nói bất hủ: “Thà bán ruộng đồng của 
cha ông để lại còn hơn bán đi ngôn ngữ riêng của cả dân 
tộc”. Ký ức dân gian của họ vẫn còn nguyên câu chuyện 
hoàng tử ở rể với bảo kiếm và nỏ thần về cơ bản rất giống 


chuyện MỊị Châu - Trọng Thủy của Việt Nam. Trong nhiều ngữ 
cảnh chữ Tráng đồng nghĩa với chữ Hùng trong từ Hùng 
Vương, chúng cũng có thể ghép lại thành một từ hoàn hảo 
hơn là “Hùng Tráng”.[11] 

Năm 111 TCN Nam Việt bị Lộ Bác Đức xóa tên khỏi bản đồ. 
Nhà Hán cho người sang thuyết phục nhân dân Tây Âu Lạc 
theo mình, với chính sách rất thâm độc là để quí tộc Tây Âu 
Lạc (những kẻ đã bị Triệu Đà mua chuộc) tiếp tục quản lý 
những vùng đất của họ. Sử Ký viết: “Hoàng Đồng từng là tả 
tướng Âu Lạc. Ông ta chém Tây Vu vương để theo nhà Hán 
và được phong làm Hạ Lệ Hầu năm 110 TCN”. Theo tôi Tây 
Vu không phải địa danh mà chỉ là khái niệm vùng đất chư 
hầu phía tây với gốc tọa độ là kinh đô Phiên Ngung của vua 
Nam Việt. Rất dễ hiểu Tây Vu chính là Tây Âu Lạc sau khi bị 
Triệu Đà thôn tính. Các sử gia sử dụng Tây Vu như một địa 
danh đã vô tình xem Tây Vu ở Tây Âu Lạc cũng là Tây Vu ở 
Âu Lạc thời Mã Viện (tức vùng đất phía tây đồng bằng sông 
Hồng). Chi tiết này rất quan trọng, nó làm cho người ta 
tưởng Tây Âu Lạc (Quảng Tây) và Âu Lạc (Bắc Việt Nam) là 
một. Hậu Hán Thư, Mã Viện liệt truyện viết: “Viện tấu ngôn 
Tây Vu huyện hộ hữu tam vạn nhị thiên, viễn giới khứ đình 
thiên dư lý, thỉnh phân vị Phong Khê, Vọng Hải nhị huyện, 
hứa chi. Viện sở quá triếp vi quận huyện trị thành quách, 
xuyên cừ quán khái, dĩ lợi kỳ dân”. Nghĩa là: “Mã Viện tâu 
rằng vùng đất phía tây của huyện đặt sở trị (có thể là Long 
Biên của Tô Định hoặc Mê Linh) có ba vạn hai ngàn hộ, từ 
biên giới xa đến sở trị hơn ngàn dặm, xin chia thành hai 
huyện Phong Khê, Vọng Hải, (vua) đồng ý. Viện nhân đó liền 


lập quận huyện sửa thành quách, khơi thông kênh rạch tưới 
tiêu, làm lợi cho dân chúng”. Trong câu Hán văn, chữ 
“huyện” nằm sau “Tây Vu” với chữ “đình” trong cụm “viễn 
giới khứ đình” có sự liên hệ ngữ cảnh. Sơ ý một li bỏ qua 
ngữ cảnh ấy đã khiến thành Cổ Loa truyền thuyết của An 
Dương Vương đi trên dưới 300 km từ Quảng Tây đến Đông 
Anh Hà Nội! Cho dù từ Tây Vu của Mã Viện có là tên huyện 
thật đi nữa, thì đến đây vẫn phải phân biệt Tây Vu của Phiên 
Ngung không thuộc đồng bằng sông Hồng. 

Năm 110 TCN nhà Hán phong tước cho Hoàng Đồng. Sau đó 
Thạch Đái được cử sang làm Thứ sử Giao Chỉ bộ, phủ trị ở 
Quảng Tín, quận Thương Ngô. Với sự giúp sức của Hoàng 
Đồng, Thạch Đái ủy lạo và hợp thức hóa danh vị Lạc Hầu, 
Lạc Tướng bằng ấn đồng đeo cổ. Chắc chắn mục đích tối 
thượng của Thạch Đái là âm thầm chia rẽ các liên minh của 
quí tộc Tây Âu Lạc, không cho Lạc Hầu, Lạc Tướng có cơ hội 
đoàn kết xây dựng nhà nước chống xâm lăng. 

Trong hệ thống hành chính Hán, nước Tây Âu Lạc trở thành 
quận Hợp Phố. Tôi cả quyết điều này vì trong 9 quận của 
Giao Chỉ Bộ thì Chu Nhai và Đạm Nhĩ thuộc đảo Hải Nam, 
Nam Hải tức Phiên Ngung và Uất Lâm tức Quế Lâm thuộc 
nam Quảng Đông và bắc Quảng Tây; Giao Chỉ, Cửu Chân, 
Nhật Nam chỉ là khái niệm về các vùng đất phương nam; 
còn lại Thương Ngô và Hợp Phố để suy xét. Sử Ký, Nam Việt 
Úy Đà liệt truyệt viết: “Thương Ngô Vương Triệu Quang là 
người cùng họ với Việt Vương, nghe quân nhà Hán đến, cùng 
quan huyện lệnh Kê Dương của Việt tên là Định tự quyết 
định đi theo nhà Hán; quan giám quận Quế Lâm của Nam 


Việt là Cư Ông dụ dân Âu Lạc đi theo nhà Hán”. Rõ ràng cái 
tên Thương Ngô đã có trước năm 111 TCN. Chúng ta chỉ còn 
mỗi chọn lựa là nhà Hán đã lấy đất Tây Âu Lạc làm quận Hợp 
Phố. 

Đồng bằng sông Hồng giờ đây được người Hán gọi là quận 
Giao Chỉ, một quận ảo, một vùng đất nằm trong hệ thống 
khái niệm Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam. Nền chính trị xã 
hội Âu Lạc chưa đủ chín để thống nhất các khu tự trị riêng 
biệt của tù trưởng, tộc trưởng thành quốc gia, song với kinh 
nghiệm xương máu ở Tây Âu Lạc, người Âu Lạc chắc cũng có 
những quan hệ mềm dẻo với các quận lân cận của nhà Hán. 
Người Thục gốc Tây Âu Lạc mang theo văn minh đô thị đến 
Cổ Loa Đông Anh dần dần tự đồng hóa mình với cư dân bản 
xứ. Đặt giả định Âu Lạc là một nhà nước hoàn thiện, con 
người Âu Lạc có ý thức sâu sắc về quốc gia và từng bị Triệu 
Đà thôn tính bằng quân sự (như quan niệm của sử sách Việt 
- Trung lâu nay), ta sẽ thấy diễn biến lịch sử ôn hòa từ năm 
111 TCN đến năm 34 tại đồng bằng sông Hồng là không 
bình thường. 

Thực ra những địa danh, nhân danh của khu vực phía nam 
Trường Giang ghi trong cổ sử Trung Quốc như Sử Ký, Hán 
Thư, Hậu Hán Thư rất tương đối và khập khiễng. Sử gia phải 
dùng Hán tự ký âm địa phương ngôn nên khá khó khăn, hậu 
quả là đôi khi họ bỏ qua phương ngôn để dùng chữ Hán 
thuần khái niệm mô tả tên đất, tên người. Cái tên Tây Âu 
Lạc là một ví dụ. Âu Lạc mang nghĩa đất nước, tổ quốc, 
nhưng khi đi vào Hán sử Tây Âu Lạc trở thành tên nước. Tuy 
vậy ngày nay chúng ta không thể biết An Dương Vương gọi 


tổ quốc, gọi “Âu Lạc” của mình là gì nên không thể dẹp bỏ 
cụm từ Tây Âu Lạc kia. 

C. Tiếng trống đồng Mê Linh 

1. Thời Hai Bà Trưng, mẫu hệ hay mẫu quyền? 

Rất nhiều sử gia đã đồng tình rằng theo Thủy Kinh Chú, 
chồng bà Trưng Trắc tên Thi. Ông chẳng những không hề bị 
Tô Định sát hại, mà còn sát cánh bên phu nhân của mình 
trong cuộc nổi dậy năm 40. Khi Mã Viện tấn công, đuối sức, 
ông bà bỏ chạy vào Kim Khê, ba năm sau mới bị bắt. 
Chuyện tiếp theo như thế nào thì Thủy Kinh Chú bỏ lửng. Chỉ 
biết dân gian truyền tụng Hai Bà Trưng tuẫn tiết ở Hát giang. 
Có giả thuyết Hai Bà sau đó bị Mã Viện bắt và chém đầu rồi 
đem thủ cấp về Tàu báo công, cho nên trong đền thờ Hai Bà 
ở Hát Môn có tục kiêng màu đỏ. Hậu Hán Thư chép bà Trưng 
Trắc bị xử trảm. Ở đây tôi muốn trả lời câu hỏi: Tại sao sử 
gia phong kiến Việt Nam lại mượn tay Tô Định khai tử ông 
Thi? 

Ý kiến phổ thông của đa số học giả trong thế kỷ 20 cho rằng 
các nhà Nho, khi viết sử phải “giết” ông Thi, vì nếu ông còn 
sống mà bà Trưng Trắc làm vua thì ngược lẽ... thánh hiền 
Khổng - Mạnh! Họ cũng thống nhất cư dân Việt cổ hình như 
theo chế độ mẫu hệ - bằng chứng là thuộc tướng của Hai Bà 
Trưng phái nữ rất nhiều, nào là Lê Chân (thánh chân công 
chúa), Ngọc Lâm (thánh thiên công chúa), Vũ Thục Nương 
(bát nàn công chúa), Thiều Hoa (đông quân tướng quân), 
Diệu Tiên v.v. Giải thích như thế chưa thuyết phục lắm. Theo 
tôi sự bịa đặt còn ẩn chứa hàm ý sâu xa khác, nó làm người 
ta không chú tâm đến địa điểm của cuộc nổi dậy. 


Trưng Trắc và Trưng Nhị đã tập hợp lực lượng và tuyên chiến 
với Tô Định tại Mê Linh, với sự ủng hộ mạnh mẽ của mẹ 
mình là bà Man Thiện. Thành công, Trưng Trắc xưng vương 
và đóng đô cũng tại Mê Linh, nơi chôn nhau cắt rốn của bà. 
Giả sử Hai Bà Trưng không có em trai. Khi chồng chết, Trưng 
Trắc (lúc này đang ở bên chồng) về lại quê cùng giữ quyền 
thế tập với em gái, rồi “Hận người tham bạo, thù chồng 
chẳng quên... phất cờ khởi nghĩa”. Chuỗi luận thật tròn trịa, 
dễ ru ngủ người đời. Thật sự nó đã ru biết bao thế hệ người 
Việt ngủ ngon hằng ngàn năm. 

Quả tình ông Thi chẳng bị ai ám hại. Ông là con Lạc tướng 
Châu Diên, rất “môn đăng hộ đối” với Trưng Trắc, chứ không 
phải một anh lực điền tứ cố vô thân được gia chủ nuôi và gửi 
gắm con gái rượu (theo quan điểm phụ hệ sau này). Không 
có ông bên cạnh Trưng Trắc đánh đuổi Tô Định, sẽ không ai 
thắc mắc khi lấy vợ ông đi ở rể hay rước dâu về. Nếu lúc ấy 
người Việt cổ đã theo chế độ phụ hệ, Trưng Trắc phải về nhà 
chồng. Và nếu hưng binh tất bà sẽ chọn Chu Diên chứ không 
phải Mê Linh. Do đó ta thấy vai trò của kẻ làm dâu trong 
một gia tộc danh giá thời ấy hơi khác thường. 

Đến đây nên mạnh dạn kết luận khi phối ngẫu với Trưng 
Trắc, ông Thi phải theo vợ sang Mê Linh. Vai trò của ông Thi 
trong cuộc binh biến và cả sau khi binh biến thành công khá 
mờ nhạt. Thay vào đó là hình ảnh Trưng Nhị, em gái Trưng 
Trắc. Đó là điều hiển nhiên, xã hội mẫu hệ cho Trưng Trắc 
quyền thế tập và Trưng Nhị là hàng thừa kế thứ nhất, thậm 
chí Trưng Nhị còn có thể thừa kế cả anh rể mình nữa, điều 
này hoàn toàn không có gì xa lạ với nhiều bộ tộc còn chậm 


tiến trên thế giới ở thế kỷ 20 vừa qua. Giả thuyết này có thể 
lấy chuyện hôn nhân của My Châu và Trọng Thủy trước đó 
hơn 200 năm làm một điểm tựa. Hình ảnh truyền thuyết An 
Dương Vương cưỡi ngựa mang My Châu bỏ chạy khỏi Cổ 
Loa, cũng mơ hồ cho thấy My Châu cần được bảo vệ như 
một “thái tử” trong cơn nguy cấp. Có thể tham khảo thêm 
bộ sử “Tam Quốc Chí” của Trần Thọ (năm 233 - 297): “Ở hai 
huyện Mê Linh của quận Giao Chỉ và Đô Lung của quận Cửu 
Chân, anh chết thì em trai lấy chị dâu”. 

Tôi dám khẳng định chắc nịch rằng thời Hai Bà Trưng, cư dân 
vùng đồng bằng sông Hồng vẫn còn theo chế độ mẫu hệ 
nếu không muốn nói là mẫu quyền. Khái niệm mẫu hệ và 
mẫu quyền có khác nhau nhưng phụ hệ và phụ quyền lại 
gần như là một. Chế độ mẫu hệ qui định những đứa con 
trong một gia đình mang họ mẹ, chỉ các con gái mới được 
giữ quyền thừa kế. Mẫu quyền thì đi xa hơn, quyền hành gia 
đình và xã hội nằm tất ở nữ giới, lãnh tụ phải là nữ giới. Do 
đó việc tồn tại các nam thủ lĩnh trong những bộ tộc Việt cổ 
không hề mâu thuẫn với nội dung mẫu hệ. Nội dung mẫu hệ 
này xuyên suốt trong hầu hết các văn bản huyền sử và cổ 
tích Việt Nam, mặc dù nó đã bị chế độ phụ hệ nối tiếp bóp 
méo, biên tập khá bài bản và công phu. 

Lướt qua một vài truyện cổ tích như Tiên Dung - Chử Đồng 
Tử (đời vua Hùng thứ 3), Trương Chi - My Nương, Ngưu Lang 
- Chức Nữ, không thể không nhận ra các nữ nhân “lý tưởng” 
đều là công chúa, con vua, con trời, giàu có; trong khi đó 
nam nhân lại rất nghèo. Nó ngược lại với truyện cổ tích của 
nhiều nền văn minh khác ở chế độ phụ hệ, thường lý tưởng 


hóa người nam trong khi vai nữ nghèo và luôn thuộc về tầng 
lớp bình dân. 

Rõ nhất phải kể đến truyện Lạc Long Quân và Âu Cơ với cặp 
khái niệm “Mẹ - Đất (núi)” và “Cha - Nước”. Trong trật tự lời 
văn của Lĩnh Nam Chích Quái: “Long Quân nói: Ta là nòi 
rồng, đứng đầu thủy tộc, nàng là giống tiên, sống ở trên đất, 
tuy khí âm dương hợp lại mà sinh ra con, nhưng thủy hỏa 
tương khắc, giòng giống bất đồng, khó ở lâu với nhau được". 
Rõ ràng mẹ Âu Cơ là Dương chứ không phải Âm. Minh chứng 
thêm ở đây: tết Đoan Dương (ngày nóng nhất trong năm, 
dương khí cực thịnh) hay còn gọi là Đoan Ngọ mùng 5 tháng 
5 âm lịch cũng là ngày giỗ Âu Cơ. Chế độ phụ hệ dù có bóp 
méo truyền thuyết theo chiều hướng nào đi nữa vẫn không 
thể thay ngày giỗ mẹ bằng giỗ cha. Trong câu ca dao: “Công 
cha như núi Thái Sơn - Nghĩa mẹ như nước trong nguồn 
chảy ra”, cặp “Mẹ - Đất (núi)” và “Cha - Nước” trong truyện 
Âu Cơ, Lạc Long Quân đã bị chế độ phụ hệ hoán đổi trật tự 
một cách rất khéo thành “Mẹ - Nước” và “Cha - Núi (đất)”. 
Bản thân yếu tố “Thái sơn” rặt Tàu cũng cho thấy đâu là 
nguyên nhân của sự thay đổi ấy. Sẽ có người phản bác lập 
luận của tôi: xét theo cấu tạo của bộ phận sinh dục, nếu cho 
rằng mẹ là dương rất không ổn. Một cách tình cờ lưỡng nghỉ 
(hào dương và hào âm) của Kinh Dịch có thể tương đương 
với Linga và Yoni của người Chiêm Thành. Tuy nhiên khi so 
sánh ngực người nam và người nữ thì rõ ràng giống cái lại 
chứa dương tính. Vấn đề giờ đây thu hẹp về các góc nhìn 
mà thôi. 

2. Một cách lý giải toàn cảnh 


Năm 111 TCN Lộ Bác Đức diệt Nam Việt, kết thúc gần 100 
năm vương triều của họ Triệu. Tượng quận, vùng đất chưa bị 
xâm lăng, một tên gọi tượng trưng mang tính khái niệm 
theo cách của nhà Tần (nó tương đương với Giao Chỉ của 
nhà Chu) bắt đầu được Hán Vũ Đế mở mang. Chín quận mới 
liệt kê ở Hán Thư là Đạm Nhĩ, Chu Nhai, Nam Hải, Thương 
Ngô, Uất Lâm, Hợp Phố, Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam. 
Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam tiếp tục là khái niệm, thứ 
khái niệm nói lên tính tự cao, tự đại, lòng tham và chủ nghĩa 
bành trướng của nhà Hán. 

Sau hàng trăm năm dừng lại và khai phá các vùng đất 
phương nam đã chiếm được và đặt quan trấn nhậm (tức 6 
quận trong tổng số 9 quận thuộc Giao Chỉ bộ), đầu công 
nguyên nhà Tây Hán bắt đầu dòm ngó xuống ba quận ảo là 
Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam. Lần đầu tiên ta thấy xuất 
hiện chức danh Thái thú của quận Giao Chỉ là Tích Quang 
(năm 1 đến năm thứ 5 sau Công Nguyên). Người này chắc 
chắn chỉ là lãnh đạo một sứ bộ có qui mô nhỏ, mang danh 
nghĩa “thông giao” đến đất mới thăm dò, thám thính và xem 
xét khả năng áp đặt kềm kẹp đô hộ. Công việc của Tích 
Quang còn dang dở thì Trung Nguyên hỗn loạn vì Vương 
Măng cướp ngôi. 

Năm 23 Lưu Tú dẹp được Vương Mãng tiếm quyền nhưng 
Trường An đổ nát, hoang tàn trong máu lửa, ông dời đô về 
phía đông đến Lạc Dương lập nên nhà Hậu Hán. Để nối lại 
cuộc thám sát mảnh đất Việt cổ, năm 25 Nhâm Diên được 
cử sang Cửu Chân. Những chính sách mị dân mà Tích Quang 
và Nhâm Diên áp dụng khi ấy không ngờ còn lưu truyền tới 


tận thế kỷ 20, với vỏ bọc hình thức khá ngây thơ. Đến tận 
Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim gần đây vẫn còn viết: 
“Người ấy (Tích Quang) hết lòng lo việc khai hóa, dạy dân 
lấy điều lễ nghĩa, cho nên dân trong quận có nhiều người 
kính phục”. Và “Dân sự quận ấy (Cửu Chân) ái mộ Nhâm 
Diên, làm đền thờ.” 

Năm 34, có lẽ do chủ quan khi nhận định tình hình sau hai 
cuộc thám sát, Hán triều cử sứ đoàn do Tô Định câm đầu 
xuống đồng bằng sông Hồng để tiến hành thực dân hóa 
quận Giao Chỉ. Nhiệm vụ của tân thái thú chắc chắn là phải 
xây dựng bộ máy bóc lột nhằm biến quận Giao Chỉ thành 
miếng bánh ngon giữa bàn tiệc thực dân, chứ không thể mãi 
mãi là mảnh đất ảo trang trí trên bản đồ đại Hán. Có thể Tô 
Định đã tiến hành vài cuộc khủng bố lẻ tẻ nhân danh thiên 
tử Tàu và áp Hán luật vào đời sống nhân dân sở tại. Không 
còn những hành động khoan hòa vờ vĩnh kiểu Tích Quang, 
Nhâm Diên. Tự do của người bản xứ đã bị xâm hại nghiêm 
trọng. Trưng Trắc, vị thủ lĩnh tự trị của vùng đất kề cận nơi 
Tô Định đặt bản doanh chịu sức ép thực dân nhiều nhất đã 
đứng lên hiệu triệu các thủ lĩnh khác cùng đoàn kết đánh 
đuổi thù chung. 

Hai Bà Trưng nổi trống đồng khởi nghĩa năm 40, dân Việt 
đồng tình hưởng ứng khắp nơi. Tô Định chuồn thẳng về Nam 
Hải (tức Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 
nay) mà không hề có một trận chiến ra trò nào để sử sách 
hoặc dân gian truyền lại. Chi tiết này thêm một lần nữa xác 
tín bối cảnh được xây dựng ở trên là hợp lý. Qui mô đội quân 
chiếm đóng của Tô Định rất nhỏ, chẳng thể đánh đấm gì 


được. 

Cuộc hành quân về Long Biên của Hai Bà Trưng nhanh 
chóng thành công. Điều này là tiền đề thuận lợi cho Hai Bà 
tập hợp được thêm nhiều lực lượng ủng hộ, tiến tới xưng 
vương rồi đóng đô tại Mê Linh. 

Mùa xuân năm 42 Mã Viện mang theo quân thiện chiến sang 
quận Giao Chỉ. Bằng kinh nghiệm lọc lõi của một tên tướng 
phong kiến, Mã Viện kiên nhẫn đóng quân tại Lãng Bạc và 
nghe ngóng tình hình. Hai Bà Trưng chủ động tấn công trước 
và thất bại, phải rút về Mê Linh rồi Cấm Khê (chân núi Ba 
Vì). Mã Viện tiếp tục truy kích và tháng giêng năm 43 đã bắt 
được Hai Bà Trưng. Tàn quân Việt chiến đấu được vài tháng 
nữa mới tan rã. Dân gian Việt Nam có hai ngày giỗ Hai Bà 
Trưng là 6.2.43 và 8.3.43 (năm Quý Mão, âm lịch), có lẽ 
ngày đầu là ngày Hai Bà Trưng bị bắt và ngày sau là ngày họ 
bị hành hình. Ở đây xuất hiện hai khả năng: Một là Mã Viện 
giữ Hai Bà để dụ hàng nhằm kêu gọi nhóm nghĩa quân chưa 
buông vũ khí ra trình diện. Hai là Mã Viện thuyết phục Hai 
Bà kêu gọi nhân dân thuần phục nhà Hán và chấp nhận luật 
pháp Hán. Dù sao ta cũng biết chắc một điều Hai Bà Trưng 
đã không chịu thỏa hiệp dù phải bỏ mình. 

Sự kiện Hai Bà Trưng anh dũng tấn công Mã Viện dẫn đến 
một liên tưởng hơi ngoài lề: Hậu Hán Thư không ghi nhận 
tổng quân số của Mã Viện nhưng chỉ riêng cánh tiến đánh 
Cửu Chân sau đó gồm hơn hai ngàn chiến thuyền và hơn hai 
vạn lính. Vậy ít nhất Mã Viện phải thống lĩnh lực lượng gấp 
rưỡi con số này cho trận đánh với Hai Bà Trưng. Cũng theo 
sách ấy, Mã Viện đã giết hại cả ngàn quân của Hai Bà Trưng 


và bắt sống hàng vạn tại Lãng Bạc. Như thế có thể đoán 
quân của Hai Bà Trưng cũng tròm trèm con số vài vạn, 
ngang ngửa với quân Mã Viện. Với lực lượng bề thế nhường 
ấy, nếu Cổ Loa của An Dương Vương thực sự nằm tại đồng 
bằng sông Hồng (chứ không phải ở Quảng Tây như giả 
thuyết của tác giả bài này), thì tại sao Hai Bà Trưng không 
củng cố thành cũ để đương đầu với quân viễn chinh. Ngoài 
thực địa đền Cổ Loa Đông Anh chỉ cách Mê Linh trên dưới 
20km đường chim bay, không hề bị sông lớn, suối rộng, núi 
cao, khe sâu ngăn trở, và Hai Bà Trưng có hơn 2 năm để 
chuẩn bị một cuộc kháng chiến dài lâu. Như vậy truyền 
thuyết An Dương Vương và Loa thành từng hiện hữu ở Việt 
Nam có thêm một nghi chứng phủ nhận. 

Xin tạm che giấu cảm tính dân tộc và tinh thần quốc gia 
(những khái niệm không thể có ở thời Hai Bà Trưng), để 
đứng trên bình diện văn minh mà dè dặt nói: Kết cục cuộc 
chiến giữa Hai Bà Trưng và Mã Viện có thể tiên liệu trước, 
chế độ thị tộc mẫu hệ, hay ít ra là tàn dư của nó phải bị 
khuất phục trước một mô hình xã hội tân tiến hơn, để giải 
phóng sức sản xuất xã hội, phân công lại lao động, đưa con 
người và lịch sử tiến lên phía trước. Sự thật là Hai Bà Trưng 
đã phải đương đầu với Mã Viện, một tên tướng xâm lăng nên 
nguyên nhân thất bại cốt lõi của Hai Bà rất khó được chấp 
nhận đối với hầu hết người Việt Nam, không phân biệt trình 
độ nhận thức. 

3. Con cháu Hai Bà Trưng ngoài đảo xa 


Mùa xuân năm 43 Hai Bà Trưng bị xử trảm. Các tùy tướng 


của Hai Bà đem tàn quân rút chạy vào Cư Phong, thuộc Cửu 
Chân (Thanh Hóa). Mã Viện tiếp tục truy kích đến cuối năm 
43 thì hoàn thành cuộc xâm lăng. Một bộ phận nữa phải 
hàng phục. Tuy nhiên có một bộ phận bất khuất không nhỏ 
đã lên thuyền ra khơi. Thời điểm cuối năm 43 hoàn toàn hợp 
lý và là chi tiết quan trọng, vì trên biển Đông bắt đầu vào 
đợt gió mùa Đông Bắc. Đây chính là đôi cánh tự do trời đất 
ban tặng cư dân Việt cổ, đẩy những con thuyền đưa họ đến 
eo Malacca. Cũng có khả năng nhiều người trốn chạy theo 
đường bộ, rồi hòa lẫn vào những bộ lạc sống dọc bờ biển 
trung bộ Việt Nam ngày nay. Họ đã góp phần xây dựng nên 
đế chế Chiêm Thành sau này. 

Hiện nay có hai cộng đồng thị tộc mẫu hệ, nguồn gốc gần 
gũi, sống hai bên eo biển Malacca, thuộc hai quốc gia: 1. 
Cộng đồng thứ nhất là người Minangkabau, sống ở đảo 
Sumatra, Indonesia. Họ có khoảng 4 triệu người, chiếm 1⁄4 
dân số của đảo. 2. Cộng đồng thứ hai sống ở bang Negeri 
Sembilan, thuộc bán đảo Peninsular, Malaysia. Họ cũng là 
người Minangkabau. Họ vượt eo Malacca đến đây định cư 
khoảng từ TK 15 đến TK 16, và ngày nay sống rải rác trên 
một diện tích khoảng 6,645 km2, dân số hơn 722.000 (số 
liệu 1991). Negeri Sembilan dịch nghĩa là “Nước (số) chín”. 
Chữ “nước” ở đây đồng nghĩa với chữ “Nagar - nước, xứ sở” 
của người Chiêm Thành và chữ “Lạc - nác, nước” của người 
Lạc Việt xưa. Thủ phủ của Sembilan cách Kuala Lumpur 
khoảng 64 km. 

Nền văn hóa của hai cộng đồng này mang bản sắc độc đáo 
và riêng biệt. Họ vẫn theo chế độ thị tộc mẫu hệ. Quyền 


thừa kế nằm hết ở giới nữ. Tuy nhiên trưởng tộc lại là nam 
giới. Lãnh thổ chung của họ chia thành những vùng tự trị có 
tên là Luak (Lạc?). Người đứng đầu vùng tự trị cũng là nam 
giới, do các trưởng thị tộc bầu lên gọi là Luak Undang. Người 
nữ giữ quyền thừa kế trong thị tộc gọi là Turun Cicik, các em 
gái bà này nằm trong hàng thừa kế thứ hai gọi là Turun Nyi 
(tiếng Bahasa Indonesia lần lượt đọc là t run ch chik và t run 
nhi). Ngữ âm này, sau biết bao biến đổi qua thời gian, đọc 
lên vẫn thấy mơ hồ hai cái tên Trưng Trắc, Trưng Nhị [121]. 

Về đời sống, nam giới có trách nhiệm chính với mẹ và chị 
em gái của họ trong thị tộc. Nhiều nơi, nam giới chỉ ở với vợ 
ban đêm, ban ngày trở về với chị em gái mình và những đứa 
cháu. Nữ giới lập gia đình thường ở lại nhà cha mẹ họ. 
Những người chị đã lập gia đình luôn có mối liên hệ gần gũi 
với các em gái chưa lập gia đình, thậm chí họ còn ở chung 
với nhau. Ở Indonesia hôm nay, người Minangkabau: là 
những nhà kinh doanh giỏi. Điều này được tạo nên một phần 
bởi sắc thái văn hóa Minangkabau. Nam nhi Minangkabau 
phải rời gia đình đi tìm tương lai. Họ buộc phải thành công. 
Khắp Indonesia ta gặp rất nhiều các ông chủ lớn nhỏ người 
Minangkalau. Họ theo đạo Hồi đã vài thế kỷ. Tuy nhiên 
truyền thống văn hóa và tín ngưỡng đã hòa hợp một cách 
đáng ngạc nhiên. 

Chế độ thị tộc mẫu hệ hiện tồn tại trong những cộng đồng 
người Minangkabau luôn lôi cuốn các nhà nghiên cứu văn 
hóa, lịch sử và nhân loại học. Ngành du lịch Indonesia và 
Malaysia cũng khai thác triệt để tính đặc thù này để thu hút 
du khách. Trong rất nhiều đoạn phim quảng bá du lịch người 


Minangkabau đã không dưới một lần tuyên bố tổ tiên họ là 
người Việt và đã di cư đến Nam Dương bằng thuyền. 

Kiến trúc truyền thống Minangkabau cũng khiến không ít 
người suy tư: “Ở Indonesia, người Minangkabau có những 
ngôi nhà mái cong rất đẹp, nhịp điệu bay bổng, phong phú, 
một mặt giống ngôi nhà sàn hình thuyền, một mặt lại giống 
mái cong của đình chùa Việt Nam [13]”. 

Xin hãy tham khảo một giai thoại Minangkabau [14]: Ngày 
xưa có một mối bất hòa giữa người Minangkabau và người 
Java, thay vì giải quyết bất hòa đó bằng một cuộc chiến với 
máu đổ không cần thiết, họ thỏa thuận chọi trâu để phân 
định. Người Java có một con trâu khổng lồ, mạnh mẽ và 
hung dữ. Người Minangkabau chỉ có một con nghé con. 
Người Java rất tin tưởng con trâu của mình sẽ đè bẹp chú 
nghé kia. Vậy mà yếu đã thắng mạnh. Người Minangkabau 
bỏ đói con nghé nhiều ngày. Trước trận đấu họ buộc một con 
dao sắc vào đầu nghé. Vào trận nghé đói tưởng trâu là mẹ 
mình. Lập tức nó rúc vào bụng trâu để tìm vú. Con trâu kềnh 
càng đã bị chết vì dao đâm thủng bụng. Và người 
Minangkabau đã chiến thắng. Cũng theo giai thoại này 
Minang nghĩa là chiến thắng, kabau là trâu. 

Bất kỳ người Việt nào cũng tìm thấy ở câu chuyện trên một 
thứ gì đó thật gần gũi với bản sắc văn hóa đồng bằng sông 
Hồng. Chuyện dân gian Trạng Quỳnh dùng nghé đấu Trâu 
của sứ Tàu với truyện trên, có lẽ là hai biến thể của một tư 
duy chung, một triết lẽ giản dị nhưng nhiều giá trị: Đề cao 
trí tuệ và lòng yêu chuộng hòa bình, hòa hợp, lấy trí thắng 
lực, hóa giải mâu thuẫn bằng trái tim nhân hậu. Và tôi chợt 


hiểu, linh vật trâu vàng cho lễ hội thể thao khu vực Đông 
Nam Á đầu tiên do Việt Nam tổ chức, tức Seagame 2003, đã 
được chọn bằng tâm thức văn hóa, lịch sử. 

Phải chăng người Minangkabau ở Indonesia và Malaysia hôm 
nay cũng là con cháu của Hai Bà Trưng? Phải chăng cái tên 
mà hai ngàn năm nay người Việt tôn gọi Trưng Trắc, Trưng 
Nhị không phải là tên riêng mà là chức danh của hai hoặc 
một nhóm phụ nữ Việt Nam bất khuất? Câu trả lời đang ở 
một tương lai rất gần. 

4. Bà Trưng Trắc chính là vua Hùng? 

Xưa từ Hùng ý chỉ thủ lĩnh một vùng. Tùy Thư (thế kỷ VII), 
thiên Địa Lý Chí Hạ còn ghi “Người man (tức người Lạc Việt) 
ai giàu mạnh là người hùng”. Con vua Hùng là Quan Lang 
cai quản địa phận trực thuộc, qui mô chắc cũng như làng xã 
ngày nay. Chữ “Làng” có thể xuất phát từ chữ “Lang” trong 
“Quan Lang”, người Mường gần đây vẫn còn Quan Lang. Vậy 
có thể hiểu “Hùng” là người đứng đầu thị tộc mẫu hệ. Liên 
minh thị tộc mẫu hệ sẽ hình thành dạng nhà nước sơ khai 
như Văn Lang, và Vua Hùng hẳn là lãnh tụ của nhà nước sơ 
khai ấy. 

Khi lưu vong đến Quảng Tây, các bộ tộc Lạc Việt cổ từ Động 
Đình Hồ vẫn còn gắn kết ở dạng nhà nước sơ khai kia, nó 
thể hiện trong truyền thuyết xung đột giữa “Thục vương tử” 
và Vua Hùng. Tuy vậy trước và sau thời điểm 179 TCN (năm 
Triệu Đà thôn tính Tây Âu Lạc của An Dương Vương) và 111 
TCN (năm Lộ Bác Đức bình định Nam Việt), những nhóm 
người đi tiếp xuống đồng bằng sông Hồng có lẽ đã không 
thể bảo tồn hình thái xã hội Văn Lang cũ. Điều này khá dễ 


hiểu: Địa bàn mới hoang vu (dù chắc chắn tồn tại ít nhiều 
nhóm chủng tộc gốc Nam Á du canh du cư với kinh tế hái 
lượm, săn bắn), thổ nhưỡng ẩm thấp, mùa mưa ngập lụt 
chia cắt, dân số ít, giao thương trở ngại... Đến đầu công 
nguyên, ít nhất là tình hình dân số của các bộ tộc Lạc Việt ở 
đồng bằng sông Hồng đã được cải thiện. Để chống lại âm 
mưu nô thuộc của nhà Đông Hán, Hai Bà Trưng đã liên minh 
các thủ lĩnh vùng lại với nhau đánh đuổi Hán quan, xưng 
vương. Như vậy hoàn toàn có thể xem Trưng Trắc chính là vị 
Vua Hùng đầu tiên của mảnh đất tiền Việt Nam. 

Ở xã hội Lạc Việt cổ, trống đồng là biểu hiện quyền uy của 
tù trưởng, tộc trưởng. Cũng Tùy Thư nói: “Khi chiến tranh thì 
trống đồng được đánh, người người khắp nơi nghe lời hiệu 
triệu tụ họp về. Dân Lạc Việt rất phục tùng người sở hữu 
trống” - đây phải chăng là câu trả lời dứt khoát cho hành xử 
của Mã Viện với quốc bảo trống đồng. Thật vậy, Mã Viện 
nam chinh đã phá vỡ liên minh Văn Lang vừa được Trưng 
Trắc tái lập nhưng buộc phải cho phép dân Việt tự trị ở đơn 
vị Làng. Thế là sau khi giết hại vợ chồng bà Trưng, Mã Viện 
vội vàng cho quân lính đi thu gom trống đồng nhằm bẽ gãy 
các cuộc phản kháng tiếp theo (nếu có) từ trong trứng nước. 
Bản chất gốc của vấn đề xem ra rất kín kẽ, còn hiện tượng 
Mã Viện nấu đồng đúc ngựa cảnh để chơi và dựng trụ làm 
cột thiên văn quan sát bầu trời, xác định vị trí khu vực vừa 
chiếm được trên bản đồ đế quốc Hán, chỉ là đám lá ngọn lòa 
xòa che mắt sự thật lịch sử. 

Tôi đã gặp rất nhiều người Việt Nam không tin tổ tiên họ là 
chủ sở hữu của trống đồng, hoặc cho rằng đề cao trống 


đồng như quốc bảo của dân tộc là thiếu chứng lý. Họ bảo 
không như người Tráng tại khu tự trị Quảng Tây Trung Quốc 
(tức hậu duệ những thần dân của An Dương Vương không di 
cư chạy giặc Triệu Đà xuống đồng bằng sông Hồng năm 179 
TCN) vẫn còn sử dụng trống cho lễ hội, trống đồng ở Việt 
Nam chỉ đào được nơi các vỉa đất của quá khứ. Hy vọng 
nguyên nhân mang tên Mã Viện tôi vừa nêu, sẽ góp phần 
chứng minh người Việt xưa đã phải đành đoạn chôn trống 
gửi đến tương lai, mong con cháu mình mãi mãi trân trọng 
và giữ gìn nó 

Cùng với việc hủy hoại trống đồng và làm tan rã hình thức 
nhà nước sơ khai trên mảnh đất Việt Nam cổ, Mã Viện đại 
diện cho nhà Đông Hán cũng chính thức khai sinh đơn vị 
hành chính tự trị là Làng, Xã. Do được tự trị, tinh thần độc 
lập và tự chủ của người Việt Nam đã luôn được nuôi dưỡng 
dưới các nếp nhà sau lũy tre làng. Từ “Làng Nước” sinh ra từ 
đây. Làng trở thành một đất nước độc lập tự chủ thu nhỏ của 
những người dân Việt bất khuất. Hơn 800 năm sau, tỉnh thần 
ấy lớn mạnh rồi bùng phát để đưa cả dân tộc thoát kiếp nô 
lệ. Khi người Việt có quốc gia rồi, thì làng xã lại trở về thế 
đối lập một cách tương đối với các chính sách chính trị tổng 
thể của chính quyền trung ương. Để dung hòa lợi ích nhà 
nước và làng xã, mỗi làng đã được chính quyền chọn ra một 
vị thần được ưa chuộng nhất để sắc phong làm Thành 
Hoàng. Như vậy mâu thuẫn đã được giải quyết ở một mức 
độ chấp nhận được: ông vua của làng là thánh linh (hoặc 
một con người có thật đã được thánh hóa), được ông vua 
của cả nước hợp thức hóa bằng một văn kiện. 


5. Kết luận 

Người Lạc Việt cổ bắt đầu gần một thiên niên kỷ lưu vong từ 
chiếc nôi Động Đình Hồ, từ châu Kinh, châu Dương bên bờ 
Trường Giang khi văn minh Hoa Hạ nam tiến và nước Sở 
được hình thành. Đến Trưng Trắc thì sức người có hạn, văn 
minh vật chất sơ sài trong khi sơn đã tận mà thủy thì mênh 
mông, đa số họ bắt buộc phải dừng lại, nhẫn nhục chấp 
nhận thêm tám trăm năm nô lệ nghiệt ngã. 

Máu lưu vong trước nghịch cảnh chính trị của tiên tổ người 
Việt Nam đã hơn một lần bùng phát, già ngàn năm trở lại 
đây nơi hậu duệ của họ: Khi nhà Trần tiếm đoạt vương 
quyền, một nhánh họ Lý đã chạy qua Cao Ly. Lê - Mạc đấu 
đá rồi Trịnh - Nguyễn phân tranh, bao người phải bỏ xứ 
xuống khai phá đồng bằng sông Cửu Long trù phú. 1954 và 
1975, hàng triệu sinh linh lại lên đường vào nam, hoặc ra 
biển tỏa khắp năm châu. Ai đó đã có lần so sánh người Việt 
Nam với dân Do Thái ở góc độ lưu vong, cũng chẳng khập 
khiễng chút nào. 

Tự đặt mình vào bối cảnh năm 40 sau Công Nguyên, tôi 
bỗng thấy hình ảnh sáo mòn Hai Bà Trưng “phất cờ khởi 
nghĩa” có vẻ không hợp lý. Nên chăng hãy hình dung những 
hồi trống đồng liên hoàn dưới các nếp nhà sàn hiền hòa, 
thôn nối thôn, làng tiếp làng, thị tộc này kêu gọi thị tộc khác 
cùng đoàn kết trong âm vang tự do dưới sự lãnh đạo của 
Vua Hùng - Trưng Trắc tiến thẳng về Long Biên, quét sạch 
bắc quân xâm lược. 

Hai Bà Trưng ra đi khép lại thuở bán khai trên đất mảnh đất 
tiền Việt Nam. Thời điểm này chính là hoàng hôn trước đêm 


dài nô lệ. Người Việt biết chấp nhận nỗi nhục thiếu tự do để 
học hỏi, tự hoàn thiện mình. Thỉnh thoảng một vài ngọn 
đuốc lại bừng sáng mang nhiều cái tên anh hùng như Triệu 
Thị Trinh, Mai Thúc Loan hay Phùng Hưng. Đáng kể là hơn 
nửa thế kỷ độc lập của Lý Nam Đế cùng các phụ triều trong 
giấc mơ Vạn Xuân đầy hiện thực. Đó là những bước tiến 
vững chắc, không thể phủ nhận của con người và đất nước 
thời khởi sử, làm bệ phóng cho kỷ nguyên tự chủ bắt đầu với 
Khúc Thừa Dụ năm 905. Tám trăm năm tròn bắc thuộc là cái 
giá quá đắt nhưng không hề vô nghĩa. Dân tộc Việt Nam, 
văn minh Việt Nam hình thành trong gian khó và thử thách 
đã lớn mạnh vượt bậc. Từ đó về sau phong kiến phương bắc 
không lần nào hoàn toàn khống chế được họ nữa. Cuối thế 
kỷ 19, đầu thế kỷ 20 đại diện thực dân châu Âu là Pháp Lang 
Sa, với ưu thế hơn hẳn họ về sức mạnh vũ khí được sản xuất 
dưới một nền khoa học kỹ thuật tân kỳ, tổ chức xã hội tư 
bản tiến bộ, cũng chỉ áp đặt sự đô hộ không đồng bộ của 
chúng trên mảnh đất này tròm trèm 80 năm mà thôi. 

Nếu không kể đến An Nam Chí Lược (1335) của một kẻ bán 
nước, từ quyển hiến sử đầu tiên còn lưu lại đến ngày này là 
Đại Việt Sử lược (1377 - 1388), sử gia Việt Nam vừa xem 
sách Tàu, vừa chấm bút lông vào nước lã để viết về ông Thi. 
Thậm chí họ còn sơ ý nhầm tên chồng bà Trưng Trắc là Thi 
Sách! Năm tháng qua đi, sách sử nối nhau ra đời, Bà Trưng 
Trắc vẫn phải làm một quả phụ bất đắc dĩ, gồng gánh thêm 
bao nhiêu khái niệm không cùng thời với bà. Lối tư duy suy 
diễn chủ quan, nô lệ sách Tàu và kinh viện, kết hợp với 
truyền thống tạo dựng chính sử thiên kiến và không tôn 


trọng sự thật một cách có hệ thống, vô hình chung đã tô son 
trát phấn lên bà mẹ chân đất được Thủy Kinh Chú mô tả là 
“vị nhân hữu đảm dũng”. Kết quả là người mẹ vĩ đại của họ 
chẳng đẹp hơn tí nào. Nó chỉ khiến người đời chạnh buồn 
cho những đứa con vụng về, xốc nổi và đồng bóng của bà. 
Mảnh đất hình chữ S có tên Việt Nam ngày nay hiện hữu 
khoảng 200 đền thờ Hai Bà Trưng. Đó là tuyên bố rõ ràng 
nhất về vai trò lớn lao của Hai Bà trên non sông này. Mọi lý 
thuyết học thuật cổ kim đều không thể phủ nhận bản chất 
anh hùng và tinh thần bất khuất của Hai Bà Trưng, vị Vua 
Hùng đầu tiên và cuối cùng của mảnh đất Việt Nam, người 
mẹ đáng kính của lịch sử Việt Nam, của dân tộc Việt Nam. 
D. Đôi nét văn hóa 


1. Từ Kinh Dịch đến chữ viết của tổ tiên người Việt Nam 

Trong quá khứ, không ít sử gia Việt Nam đã nghiệm rằng 
Kinh Dịch chứa rất nhiều yếu tố vay mượn từ văn minh Thần 
Nông. Gần đây một bài báo ở Việt Nam tự hào tuyên bố Kinh 
Dịch chính là di sản sáng tạo của tổ tiên người Việt. Tôi quan 
sát rất kỹ các tranh luận xưa nay và tự hỏi: “Ngôn ngữ điện 
toán hiện đại chỉ cần hai tín hiệu CÓ và KHÔNG, khi thể hiện 
trên giấy nó tương đương số 1 và số 0. Não điện toán dễ 
dàng đọc mọi văn bản chỉ toàn 0 và 1 đan xen, nối nhau 
thành chuỗi, vì tốc độ xử lý thông tin của nó rất cao. Nguyên 
lý khởi đầu của Dịch là Âm Dương sinh Lưỡng Nghi, Lưỡng 
Nghỉ sinh Tứ Tượng, Tứ Tượng sinh Bát Quái. Sau Bát Quái 
còn có thêm 64 Quẻ. Ký hiệu Dương là một vạch liền, Âm là 
một vạch đứt. Hoàn toàn tồn tại khả năng văn minh Trung 


Hoa đã mượn thứ ký hiệu này của văn minh Thần Nông và 
phát triển thành Kinh Dịch. Như vậy tại sao không thể đặt 
giả định hệ thống ký hiệu xây dựng từ hai đơn tố Âm và 
Dương là những chữ cái của một thứ ngôn ngữ bí hiểm nào 
đó trong văn minh Thần Nông”. 

Đến đây thì tôi thấy cần xét lại một “khuyết điểm lưu cữu 
lớn” của văn minh Thần Nông là không có chữ viết, đã đề 
cặp ở trên. Hai đơn tố Âm và Dương rõ ràng đã đan xen, tạo 
thành chuỗi. Việc nó có thể dùng làm số đếm (hệ nhị phân), 
chữ cái hoặc chữ viết hay không, không còn phụ thuộc vào 
khả năng biểu đạt của hai đơn tố ấy, mà phụ thuộc vào khả 
năng xử lý tín hiệu của con người thời đó. Tôi đã loại bỏ được 
chất hoang tưởng trong giả định của mình. 

Tôi đã đến viện bảo tàng lịch sử thành phố Hồ Chí Minh xem 
1 chiếc trống đồng Đông Sơn. Trống đồng là bảo vật của dân 
tộc Việt Nam. Rất nhiều nhà khoa học đã đồng ý trống đồng 
lưu giữ dấu ấn thờ mặt trời của con người buổi bình minh 
lịch sử. Ở giữa mặt trống có mặt trời tỏa tia. Nửa ngoài mặt 
trống có 2 cặp vòng tròn đồng tâm chứa rất nhiều vạch liền 
xếp cạnh nhau. Theo ngôn ngữ Dịch, một vạch là Dương 
(trong lưỡng nghỉ), hai vạch là Thái Dương (trong tứ tượng), 
ba vạch là Càn (trong bát quái), sáu vạch là Càn Vi Thiên 
(trong 64 quẻ). Tất cả đều chỉ mặt trời hoặc ông trời. Nếu 
nói những nét liền kia nằm cạnh nhau là những chữ CÀN - 
CÀN - CÀN... liên tục tức TRỜI - TRỜI - TRỜI... liên tục thì 
khả dĩ chăng? Hay Thái Dương - Thái Dương - Thái 
Dương...? Đây chỉ là sự tình cờ thì thật lạ. Nhiều vạch quá, 
nhìn qua tủ kiếng tôi không thể đếm được bao nhiêu vạch. 


Nếu tổng số các vạch đó luôn chia hết cho 6, ở bất cứ chiếc 
trống đồng nào thì giả thuyết của tôi hữu lý nhất. Ngoài ra 
còn có một vòng tròn đồng tâm khác chạy những đường hoa 
văn hình “dấu ngã”, liên kết các “dấu ngã” này là những 
vòng tròn nhỏ, có chấm chính giữa. Đây cũng có thể là chữ 
“mặt trời” giống như chữ “mặt trời” ở nhiều nền văn minh sơ 
khai khác. 

Giả thuyết tôi đưa ra nếu đúng sẽ dẫn đến sự xét lại: Ngôn 
ngữ Dịch là của văn minh Thần Nông. Dùng cơ sở “Phục Hy 
đặt ra bát quái” [15], Khổng Tử đắp tượng Văn Vương và 
Chu Công cho học thuyết của ông, bằng cách khẳng định 
hai người này đã viết “Thoán từ” và “Hào từ”. Khả năng 
“Thoán từ”, “Hào từ” và “Dịch truyện” đã được chính Khổng 
Tử biên soạn, là rất lớn. Cho đến lúc này, theo tôi, chỉ nên 
đặt câu hỏi Kinh Dịch là di sản sáng tạo của tổ tiên người 
Việt Nam chăng? Chúng ta chưa có nhiều bằng chứng 
thuyết phục, chưa so sánh được ngôn ngữ Dịch khởi thủy với 
Kinh Dịch. Lịch sử Trung Hoa vẫn tồn nghi nguồn gốc Kinh 
Dịch hai ngàn năm nay. Người Việt Nam hiện đại đang có 
niềm tin xác đáng hơn bao giờ hết để bước vào cuộc truy 
tìm bản quyền Kinh Dịch. “Mỏ vàng nhân văn” này hứa hẹn 
trữ lượng nguồn sống tinh thần vô biên cho con cháu Tiên - 
Rồng. 

Tóm lại, tôi tạm dừng công việc của mình ở đây. Nếu có 
những người ủng hộ trí tưởng tượng của tôi, xin hãy tìm đến 
các di vật khảo cổ. Câu trả lời thật thuyết phục còn ở rất xa 
và có thể chẳng bao giờ ta thấy được. Tuy nhiên trò truyện 
với các vật tạo tác linh thiêng của tổ tiên mình không bao 


giờ nhàm chán và vô nghĩa. Dù rằng sẽ không ai chứng 
minh được tôi đúng song chứng minh tôi sai lại càng khó 
hơn. Cuối cùng cách giải mã ngôn ngữ trên trống đồng của 
tôi vẫn nên tham khảo, vì không lời khen tặng nào là quá 
đáng đối với trống đồng và những con người cổ xưa đã đúc 
nên chúng. 

2. Những thông điệp nhân văn 


Ngoài yếu tố lịch sử, huyền sử Việt Nam còn mang những 
thông điệp nhân văn luôn cần được con người Việt Nam ở 
bất kỳ thời đại nào giải mã. 

Đất nước và tổ quốc: Sử Ký Tư Mã Thiên trong chương 
“Khổng Tử thế gia” thuật lời Khổng Tử: “Khâu này nghe 
nói... Quái vật do nước sinh ra là con rồng”. Vậy ta có thể 
hiểu cha Lạc Long Quân là biểu tượng của “nước”. Ngôi nhà 
của “nước” tất phải ngoài biển, nghĩa gốc của chữ Lạc chính 
là “nước”. Mẹ Âu Cơ tượng trưng cho “đất”. Chữ Âu từng 
được Trần Thánh Tông dùng: “Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã 
- Sơn hà thiên cổ điện kim âu”. Hồ Quý Ly cũng từng cải tên 
núi Đại Lại (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) thành Kim Âu (Núi Vàng). 
Thành ngữ “Tấc đất tấc vàng” khá gần gũi với “kim âu”. 
Ngựa đá đứng trên đất vàng, thử hỏi làm sao mà non nước 
Việt Nam chẳng vững chãi Vạn Xuân. 

Nền văn minh lúa nước được xây dựng từ “Đất” và “Nước” là 
điều không ai có thể phủ nhận. Người Việt Nam còn gọi tổ 
quốc mình là “Đất nước” có nguyên căn sâu xa như vậy. 
Chuỗi luận này có thể dẫn đến việc giải nghĩa từ Âu Lạc là 
“Đất nước”. Nếu bạn đọc thay các chữ “Âu” bằng “Đất”, 


“Lạc” bằng “Nước” vào toàn bộ bài viết này, tôi tin nội dung 
tôi muốn chuyển tải sẽ sáng tỏ hơn nhiều. Biết đâu cuộc 
chia ly của cha rồng mẹ tiên trong truyền thuyết lại chính là 
dấu ấn của một đợt hạn hán khủng khiếp nơi đồng bằng 
phía nam trung lưu Trường Giang. 

Bài học đoàn kết: Âu Cơ và Lạc Long Quân đã chia rễ, làm 
suy yếu nền văn minh Thần Nông. Hai nhánh Lạc Việt và Tây 
Âu, dù người xuống biển, kẻ lên rừng nhưng đều mất địa 
bàn sinh sống, phải bước vào hành trình ra đi, trôi giạt. Cả 
ngàn năm sau họ mới tìm lại được nhau trong nhà nước Âu 
(Cơ) - Lạc (Long Quân) sơ khai, non trẻ và yếu ớt. Cánh 
đồng Tương bên dòng sông Tương chảy vào Động Đình Hồ là 
nơi Long Quân và Âu Cơ hẹn gặp nhau. Chữ Tương cũng là 
một lời nhắn nhủ đoàn kết. 

Bài học chiến tranh: My Châu đại diện cho nhân dân Tây Âu 
Lạc, Trọng Thủy đại diện cho người Nam Việt. Họ chính là 
nạn nhân đầu tiên và cuối cùng của chiến tranh. Nỗi đau 
của dân tộc này biến thành ngọc trai, rửa ở cái giếng ai oán 
thăm thẳm của dân tộc kia, sẽ lấp lánh vẻ đẹp vĩnh hằng 
của hòa bình và hòa hợp. 

Bài học cảnh giác: Cảnh giác, trước tiên là cảnh giác với 
chính mình, cảnh giác với kẻ thù ở hàng thứ hai. Nhà cầm 
quyền Tây Âu Lạc đã bị vàng bạc và hôn nhân chính trị lung 
lạc. Ý thành cao, vũ khí lợi hại, An Dương Vương buông thả, 
ruồng bỏ nhân tài Cao Lỗ, khiến nước mất nhà tan. 

Biển cả và tự do: Lạc Long Quân là vua rồng của biển cả. 
Ông dặn con cháu nếu nguy cấp hãy quay về phía biển gọi 
“Cha ơi!”. Bại trận, An Dương Vương ra bờ biển, lạnh lùng xử 


tử My Châu rồi lấy sừng tê rễ nước mà đi. Thông điệp “ra với 
biển” đã trở thành tiềm thức trong khối óc mỗi con người 
Việt Nam từ đó trở đi. Sau này dân Việt Nam đã hơn một lần 
ra với biển đi tìm tự do: những tùy tướng của Mê Linh liệt nữ 
chạy vào Cư Phong rồi lên thuyền thẳng tiến đến Malacca, 
họ là người Minangkabau ở Maylaysia và Indonesia hôm nay; 
hậu duệ nhà Lý thì giong buồm đến Cao Ly; Hồ Quý Ly đáng 
lẽ không bị bắt làm tù binh nếu không tắp vào bờ biển bắc 
trung bộ... Thông điệp “ra với biển” ở thế kỷ 21 chắc chắn là 
mở vòng tay Việt Nam với bè bạn năm châu, từ bỏ suy nghĩ 
thủ cựu, chấm dứt các hình thức bế quan tỏa cảng. 

3. Khuất Nguyên đã khóc cho văn minh Thần Nông 

Khuất Nguyên sinh năm 343 TCN và mất năm 278 TCN. Ông 
bắt đầu làm quan khi mới 21 tuổi, dưới ngai vàng của Sở 
Hoài Vương. Vì chủ trương chính trị của Khuất Nguyên không 
được tôn trọng, cộng thêm dèm pha, Hoài Vương cách chức 
ông. Nghe lời bọn xiểm nịnh, Hoài Vương bại vong dưới đao 
kiếm nước Tần. Con cả Hoài Vương là Khoảnh Tương Vương 
lên ngôi lại tiếp tục tin nịnh thần, bắt Khuất Nguyên lưu đày 
xuống Giang Nam (khu vực Động Đình Hồ). Ông giải thích 
chuỗi sự kiện này như sau: “Tất cả đời đều nhơ đục, chỉ một 
mình ta trong, tất cả mọi người đều say, riêng một mình ta 
tỉnh, cho nên ta bị đuổi”. 

Sử Ký Tư Mã Thiên viết (thực ra đoạn này của Hoài Nam 
Vương Lưu An, Tư Mã Thiên dẫn lại): “Ly Tao là nỗi buồn 
trong chia ly... Thơ Quốc Phong mê sắc mà không dâm, thơ 
Tiểu Nhã oán trách mà không loạn. Ly Tao thực là gồm được 
cả hai... Văn ông (Khuất Nguyên) ngắn gọn, kín đáo, chí ông 


trong sạch, nết ông thanh cao; tuy nói những điều vụn vặt, 
nhưng ý nghĩa rất rộng; việc nhắc đến tuy gần nhưng nghĩa 
thì xa... Thật là ở bùn mà trong trắng chẳng lây đen”. 

Khởi dư thân chỉ đạn ương hề 

Khủng hoảng dư chỉ bại tích [16] 

Ly Tao là đỉnh cao, là cảm hứng và xuất phát điểm của Sở 
Từ. Xét trên quan niệm mới về tính đa nguồn gốc của văn 
minh Trung Hoa thì ảnh hưởng của Kinh Thi đến Sở Từ chính 
là giao lưu văn hóa. Kinh Thi khởi đi từ thơ hai chữ khắc trên 
giáp cốt văn đời Thương, đến thời Chiến Quốc nó hòa cùng 
Sở Từ và chảy qua ngũ ngôn Kiến An (Hậu Hán) rồi xuôi thời 
gian làm thành dòng Đường thi trác việt. Những bài Sở Từ có 
thể hát lên dần chuyển hóa thành Nhạc Phủ (đầu Hán), còn 
nhiều tác phẩm vận điệu trúc trắc là trực tổ của lối văn Phú 
Tụng đời sau. Trên tổng thể, Sở Từ mang bản sắc rất riêng 
của nước Sở (đứa con sinh ra bởi văn minh Hoa Hạ và Thần 
Nông). Đặt Sở Từ vào cội rễ văn minh Thần Nông (mẹ đẻ của 
Lạc Việt) mới thấy hết sự vĩ đại và bất hủ của Ly Tao và tác 
giả Khuất Nguyên. 

Đọc Khuất Nguyên Liệt Truyện trong Sử Ký tôi thấy Tư Mã 
Thiên có sự đồng cảm thân phận cao độ với Khuất Nguyên. 
Song, vượt lên giao cảm cá nhân, sự nghiệp của Khuất 
Nguyên là tiếng nói của cả một nền văn minh độc lập, đau 
đớn nhìn chính mình đang vật vã trong làn sóng đồng hóa 
thô bạo bằng can qua. Là tỉnh hoa của văn minh Sở, Sở Từ 
đã có những đóng góp cực kỳ lớn lao cho văn minh Trung 
Hoa. Nghiên cứu thật kỹ Sở Từ, gạn lọc pha tạp và ảnh 
hưởng, tôi tin rằng người Việt Nam hiện đại sẽ bàng hoàng 


nhận ra ánh sáng huy hoàng bất diệt của văn minh Văn 
Lang hôm nào. 

“Tứ ngọc cù dĩ thừa ê hề. Khạp ai phong dư thượng chỉnh”. 
Tạm dịch: cưỡi con ngựa ngọc dũng mãnh như loài rồng 
không sừng, ngồi xe có trang trí lông chim Trĩ, che gió bụi để 
bay bổng (thoát khỏi trần tục). Chiếc xe cắm lông chim Trĩ 
và những hình khắc trên trống đồng phải có một tương quan 
tất yếu. Cũng cần nhắc lại Việt Thường Quốc đã đến giao 
hảo và tặng Chu Thành Vương chim bạch Trĩ. Người Sở còn 
được gọi là người Kinh, người Việt. Sách Thuyết Uyển có dịch 
bài Việt nhân ca (của người Sở, viết bằng ngôn ngữ Sở) như 
sau: “Kim tịch hà tịch hề, khiên trung châu lưu. Kim nhật hà 
nhật hề, đắc dữ vương tử đồng chu”. Tức: “Chiều nay chiều 
nào hề nhổ sào (cắm thuyền) giữa dòng sông. Ngày nay 
ngày nào hề được ngồi thuyền cùng vua”. 

Người Lạc Việt thờ trời và rất hay hỏi trời. Ví như câu ca “Bắc 
thang lên hỏi ông trời...”. Tác phẩm của Khuất Nguyên mang 
rất nhiều nét văn hóa Lạc Việt, đó là lý do ông có hẳn một 
tác phẩm “Hỏi trời - Thiên vấn” gồm đến 189 câu hỏi dành 
cho ông trời! Đoạn kết ông viết: “Ta báo cho các bậc tiền 
nhân nước Sở biết rằng nước nhà đang lúc khuynh nguy, sợ 
khó được trường tồn”. 

Tác phẩm của Khuất Nguyên viết bằng ngôn ngữ nước Sở, 
muốn thưởng thức trọn vẹn cái hay cái đẹp thì phải đọc 
bằng giọng Hồ Nam. Đặc điểm này càng chứng tỏ Kinh Thi 
và Sở Từ không cùng cội rễ. Thật vậy, đọc Kinh Thi với âm 
Hán Việt vẫn thấy nó du dương không kém thơ Đường, 
nhưng nhạc tính của Sở Từ thì không thể bảo tồn nơi Hán 


Việt. Theo Nguyễn Tài Cẩn, [17] âm Hán Việt chủ yếu là âm 
Hán thời Đường, cho nên tiếp cận Sở Từ rất cần lao lực và 
những con đường hoàn toàn mới. 

Nhạc ký của Khổng Tử nói: Phàm âm thân đều xuất phát từ 
tấm lòng của con người. Sự rung động của tình cảm sẽ tạo 
nên âm thanh, từ âm thanh sẽ tạo ra lời ca tiếng hát. Căn cứ 
vào âm nhạc để biết thời thế. Nếu thời thế bình yên thì âm 
nhạc êm dịu, còn thời thế loạn lạc thì âm nhạc ai oán, nếu 
chính trị đổi bại thì có lời ca ai oán vì mất nước, sẽ có sự 
buồn nhớ đau thương để nói lên nỗi thống khổ của người 
dân. Theo Đại Việt Sử Lược (1388): Mùa đông năm Nhâm 
tuất 1202 Lý Cao Tông đi chơi ở hành cung Hải Thanh. Ở đấy 
đêm nào cũng sai nhạc công khảy đàn Bà Lỗ, xướng điệu 
hát phỏng theo nhạc khúc Chiêm Thành, âm thanh ai oán 
thảm thiết buồn bã oán hờn. Những kẻ tả hữu nghe đến đều 
nghẹn ngào rơi lệ. Có vị tăng phó là Nguyễn Thường thưa: 
“Tôi thấy lời tự trong kinh Thi rằng, âm thanh lúc nước loạn 
thì ai oán, để tỏ ý căm giận cái chính trị bạo ngược; âm 
thanh hồi mất nước thì đau thương, để tỏ ý lo cho dân trong 
cảnh khốn cùng cơ cực. Nay chúa thượng đi tuần du không 
chừng mực, chế độ chính trị và việc giáo hóa thì trái ngược, 
dân chúng ở dưới thì sầu khổ. Sự nguy khốn đến thế thì thật 
là tột mức, mà ngày nay nghe cái âm thanh ai oán thì không 
phải đó là cái điềm loạn ly vong quốc hay sao. Tôi muốn xa 
giá từ đây trở về, đừng đi chơi nơi cái cung ấy nữa vậy”. Hơn 
20 năm sau, điềm gở thành sự thật, nhà Lý bị nhà Trần thay 
thế. 

Chiếu theo lý luận âm nhạc cổ điển Á Đông đã dẫn, tham 


khảo thêm giọng đọc Hồ Nam (không thật chuẩn) khi diễn tả 
Ly Tao, tôi nhận thấy rằng nhạc điệu của Ly Tao thật thê 
lương. Hơn nửa thế kỷ sau ngày Khuất Nguyên mất, nước Sở 
bị Tần tiêu diệt. Tiếng khóc của Khuất Nguyên chính là điềm 
báo của văn minh Sở, hoặc nói rộng ra là điểm báo thoái 
trào của văn minh Thần Nông. Khi Tần Thủy Hoàng đưa 500 
ngàn dân - binh vượt Ngũ Lĩnh tấn công Bách Việt, những 
nhánh nhỏ trong Thần Nông như Mân Việt (Phúc Kiến), Âu 
Việt (Chiết Giang), Lạc Việt (Quảng Đông, Quảng Tây, Hải 
Nam và Bắc Bộ Việt Nam) lần hồi bị sáp nhập vào Trung 
Quốc. Tần Thủy Hoàng là một đại đế mang tầm thế giới. 
Chiến công lớn nhất và cũng là tội ác lớn nhất của ông 
không phải là diệt Lục Quốc nhất thống Trung Nguyên, 
không phải là đày ải biết bao lương dân dựng lăng Ly Sơn 
hay xây Vạn Lý Trường Thành, mà chính là đặt nền tảng bạo 
lực thôn tính gần hết đất đai, văn hóa và con người của văn 
minh Thần Nông. Bài ca Ngu Cơ của Hạng Võ dưới làn điệu 
Sở là kết cuộc bi hùng của dân tộc Sở. Lưu Bang cũng hát 
điệu ấy, nhưng bài “Đại phong ca” đã biến thể. Văn minh 
Thần Nông vĩnh viễn hòa trộn cùng Hoa Hạ để tạo nên văn 
minh Hán. Những con người của Thần Nông từ đó trở đi đã 
thành con dân Hán tộc, chỉ trừ mảnh đất Bắc Bộ Việt Nam 
kiêu dũng, cô độc thẳng tiến đến tương lai trên con đường 
đầy gian nan và bất trắc. 

Khuất Nguyên mang trong lòng nỗi đau của cả một nền văn 
minh ngỡ là bị hòa lẫn, bị nhìn nhận như man di mọi rợ hàng 
thiên niên kỷ, bị tước đi vị thế đặc biệt không thể chối bỏ 
của nó trong lịch sử Trung Hoa. Lẽ biến dịch, thắng thua của 


thời gian với Khuất Nguyên thật là tương đối. Tầm vóc của 
ông vượt lên tất cả, nghạo nghễ và phi thường, làm giá trị 
cho toàn bộ nhân quần đời đời vẫn còn lấn cấn những được 
mất, thành bại. 

Đọc Khuất Nguyên, không hiểu sao tôi cứ nghĩ các thể văn 
riêng của người Việt (truyện, ngâm, hát nói) và Sở Từ có 
chung một nguồn cội. Những câu 6 chữ, 7 chữ rồi 8 chữ 
trong Ly Tao tải nhạc điệu rất gần gũi với Song Thất Lục Bát, 
Lục Bát và đặc biệt là lối Hát Nói của người Việt Nam. Chữ 
đệm “hề” đã từng có mặt trong ca dao đồng bằng sông 
Hồng: 

Công anh đắp nấm, trồng chanh 

Chẳng ăn được quả, vin cành cho cam 

Xin đừng ra dạ bắc nam 

Nhất nhật bất kiến như tam thu hề 

Huống tam thu như bất kiến hề 

Đường kia, nỗi nọ như chia mối sầu [18] 

Điều tôi nhận định được thể hiện rõ nhất tại bài Hát Nói 
“Vịnh Tiền Xích Bích” của Nguyễn Công Trứ (trích đoạn phần 
lời ca): 

Quế trạo hề lan tương 

Kích không minh hề tố lưu quang 

Diểu diểu hề dư hoài 

Vọng mỹ nhân hề thiên nhất phương. 

Phải chăng những tuyệt tác thơ Nôm đồ sộ của nền văn học 
Việt Nam như Truyện Kiều, Cung Oán Ngâm Khúc vẫn còn 
những mạch ngầm mang dấu ấn văn minh Thần Nông? 
Trường thiên Ly Tao và Đoạn Trường Tân Thanh chỉ là một 


hình hài song đối qua tấm gương thời gian hai ngàn năm có 
lẻ, qua hai bờ nam bắc của Động Đình Hồ? 

Có thể Khuất Nguyên đã chọn tiết Hàn Thực của văn minh 
Thần Nông để ra đi nhằm lôi kéo sự chú ý, cảnh tỉnh thế 
gian u muội. Dần dà ý nghĩa cổ sơ của Đoan Ngọ bị thay thế 
bởi đám tang thi hào và lòng thương cảm người đời dành 
cho ông [19]. Hơn hai ngàn năm sau, Tú Mỡ, một nhà thơ 
Việt Nam (ở góc độ nào đó cũng là một nhà văn hóa), đã bị 
đánh lừa nên từng viết: 

Cái cụ Khuất bên Tàu 

Chết từ hồi tam tổ 

Có quan hệ gì ta 

Mà sao phải ăn giỗ 

Mồng 5 khỏe ăn càn 

Mồng 6 ốm nhăn nhó 

Có lỡ chết bỏ đời 

Thì lại cho tại số 


Gần đây hơn người Việt Nam có Trịnh Công Sơn tài hoa. Gần 
nửa thế kỷ, lớp lớp người Việt Nam thường quên hết mâu 
thuẫn, chia cách và dị biệt khi thả hồn trong những ca khúc 
mang họ Trịnh. Theo tôi cái tỉnh túy trong những tác phẩm 
của Trịnh Công Sơn không phải ở các nốt nhạc giản dị hoặc 
giữa vẻ đẹp ngôn ngữ, nó ẩn sâu nơi nhạc điệu của ca từ rất 
gần với Hát Nói. Truyền thuyết còn nhắc đến bản Diễm Tình 
u hoài, khắc khoải triển miên từ nước Sở, nay đã thất 
truyền. Có lẽ nhạc điệu ca từ của Trịnh Công Sơn cộng 
hưởng với cung bậc hiện đại, đã đánh thức những giọt máu 


xa xưa nhất trong trái tim mỗi con người Việt Nam, về lời ru 
đất nước từ thuở Văn Lang Động Đình Hồ. 

Đầu thế kỷ 21, tác giả Nguyễn Hữu Liêm đã tả thực thao 
thức và chiêm nghiệm cá nhân bằng đoản văn “Cái âm điệu 
tủi thân bi đát”, [20] vô tình như thác xoáy vào tình cảm của 
cộng đồng Việt Nam lưu vong khắp thế giới. Phản ứng trỗi 
dậy ồn ào, tưởng như không đến nỗi thế, cũng chỉ vì mạch 
ngầm ai oán tha phương bị đụng chạm, vì lời nhận xét thuần 
lý của một triết gia chứ không phải một hồn thi sĩ: “Từ Kiều 
qua nhạc Chàm, qua nhạc Huế, qua vọng cổ, qua nhạc 
bolero đã làm cho miền Nam ngồi xuống vỉa hè, che mặt và 
lau nuớc mắt. Cái quần chúng lau nước mắt này bị lưu đày 
qua đất mới và tiếp tục uống nước dừa tang thương bằng 
âm nhạc”. 

E. Vĩ ngôn 

Dù bỏ qua yếu tố chính trị, đa số sử gia Việt Nam cả ngàn 
năm qua vẫn luôn máy móc gắn chặt từ Giao Chỉ với Quận 
Giao Chỉ, như một địa danh luôn cố định tại đồng bằng sông 
Hồng. Họ sơ sót tính thời đại của sách Thượng Thư và quên 
mất bài thơ “Nam quốc sơn hà”. Nhiều khi họ còn nghĩ Việt 
Thường quốc thuộc vùng trung bộ Việt Nam hôm nay. Sự 
nhập nhằng giữa quận Giao Chỉ ảo rồi thật và bộ Giao Chỉ 
dẫn đến tình huống vừa đúng vừa sai của sử Việt: Tất cả sử 
liệu của mảnh đất Lạc Việt mênh mông bị dồn cục vào đồng 
bằng sông Hồng. 

Hợp nhất - phân rã, lên cao - xuống thấp, chói lọi - lu mờ, 
thành công - thất bại, quần cư - tản mát, đến và đi... những 
cặp phạm trù này xoắn lấy nhau, vì nhiều nguyên nhân, liên 


tục đổi chỗ suốt quá trình hướng tới tương lai của bất cứ một 
nền văn minh nào trên thế giới. Văn minh Lạc Việt chẳng thể 
là ngoại lệ, song sức sống không thể phủ nhận của Lạc Việt 
ở chỗ nó đã không bị tuyệt diệt hoặc đồng hóa bởi Trung 
Hoa, một nền văn minh tầm cỡ của nhân loại. 

Cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20 người Việt Nam bị tách ra 
khỏi những trang hiến sử, dù còn nhiều sơ suất, nhưng do 
chính họ tự viết đã hàng ngàn năm. Ngày 17-3-1879 Pháp 
áp đặt chương trình giáo dục hệ Pháp - Việt nhằm loại bỏ 
hoàn toàn nền Hán học ở Nam Kỳ, sau đó là các ngày 27-4- 
1904 ở Bắc Kỳ và 30-10-1906 ở Trung Kỳ [21]. Rồi họ lại 
choáng nặng khi cái chương trình giáo dục kia khẳng định 
“Tổ tiên chúng ta là người Gauloir”! Có thể nói trong giai 
đoạn ấy, viết lại lịch sử Việt Nam là nhu cầu cấp thiết, là vũ 
khí quan trọng giác ngộ quần chúng đứng lên cởi bỏ xích 
xiểng nô lệ. Điển hình phải kể đến: Việt Nam vong quốc sử, 
Việt Nam sử khảo, Truyện Lê Thái Tổ, Tuồng Trưng Nữ Vương 
của Phan Bội Châu; Đại Nam quốc sử diễn ca của Lê Ngô Cát 
và Phạm Đình Toái, Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim 
.V.V.. Cụm từ “Bốn ngàn năm lịch sử” bắt đầu cắm rễ vào trái 
tim và khối óc các thế hệ người Việt và trao gởi cho họ một 
sứ mệnh thiêng liêng nhưng luôn bàng bạc và ẩn sâu dưới 
nhiều biểu tượng. Chẳng hạn như ở hai câu thơ của Tản Đà: 
“Dân hai lăm triệu ai người lớn. Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ 
con”. 

Những quyển sử viết vội ấy dù sao cũng đã thổi vào xã hội 
Việt Nam một năng động phi thường, một ngọn lửa yêu nước 
bất diệt để đuổi sạch ngoại xâm và thống nhất đất nước. Tuy 


nhiên vì giàu hư cấu và đầy dẫy nhu cầu nhãn tiền, nó đã để 
lại cho nền sử học Việt Nam hôm nay những chướng ngại 
vật ngoài ý muốn. 

Thứ nhất nó chưa trả lời thỏa đáng câu hỏi: “Người Việt, 
nước Việt, chúng ta là ai?”. 

Thứ hai nó có rất nhiều lỗ hổng trong phương pháp tiếp cận 
cổ thư. Việc đưa ra những khả năng ngữ nghĩa mới ở hàng 
loạt thuật ngữ liên quan đến thời tiền sử Việt Nam ở trên là 
điển hình cho những góc nhìn chưa được tham khảo và 
nghiên cứu kỹ lưỡng. 

Thứ ba nó để lại tiền đề bất di bất dịch và phi thực tế về 
“tính bản địa” của văn hóa Đại (Lạc) Việt và văn minh Việt 
Nam. Về lâu dài, vấn đề Giao Chỉ vẫn còn là một chiếc phao 
cứu hộ cho tiền đề ấy. Các bằng chứng văn hóa và di vật 
(như trống đồng, bảo vật quốc gia) dàn trải trên địa bàn rất 
rộng lớn, không thể đóng khung trong những biên giới hành 
chính hoặc chính trị một thời. Đấy chính là ý nghĩa của chữ 
Đại trong từ Đại Việt. Càng cố chứng minh tính bản địa khu 
biệt của văn minh Việt Nam, sẽ càng làm nghèo đi bản sắc 
Việt Nam và ở góc độ nào đó, gián tiếp “nhược tiểu hóa” dân 
tộc Việt Nam. 

Trước ngưỡng cửa thế kỷ 21, cổ sử Việt Nam chắc chắn phải 
viết lại từ những dòng đầu tiên. Con người Việt Nam hơn bao 
giờ hết đang thiếu một thứ quá khứ gần với sự thật nhất, 
hầu mong chuộc lại những kinh nghiệm xương máu bị lãng 
quên, những bài học đắt giá mà tổ tiên họ đã kinh qua. Họ 
cần lắm niềm tin từ dĩ vãng Lạc Việt hào hùng với biết bao 
di sản văn hóa vô giá để ngẩng cao đầu hướng đến một 


tương lai sáng lạn. 
Thung lũng Đa Thiện, 
Đà Lạt 2004 - 2005 


Thư tịch chính 


Thượng Thư 
(http://www.guoxue.com/Jinbu/13Jing/shangshu/ss_ML.htm ) 
Sử Ký Tư Mã Thiên 
(http:/⁄/www.guoxue.com/shIibu/24shi/shiJi/sJmIl.htm ) 

Hán Thư 
(http:⁄/www.guoxue.com/shIbu/24shi/hansu/hsumI.htm ) 

Hậu Hán Thư 


(http:/⁄/www.guoxue.com/shibu/24shi/hhansu/hhsumi.htm ) 
Nam Việt Quốc Sử, Trương Vinh Phương, Quảng Đông Nhân 
dân xuất bản xã, 1995. 

Trung Quốc Văn học sử, Dịch Quân Tả, Huỳnh Minh Đức dịch, 
NXB Trẻ 1992. 

Chiến quốc sách, NXB Trẻ, 1989. 

Lịch sử văn minh thế giới, NXB Giáo Dục, 1999. 

Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam, Bình Nguyên Lộc, 
Bách Lộc xuất bản, 1971. 

Đại cương lịch sử Việt Nam, NXB GD, 2003. 

Việt Nam sử lược, Trần Trọng Kim. 

Khâm định Việt sử, Quốc sử quán triều Nguyễn. 

An Nam Chí Lược 

Văn minh Lạc Việt, Nguyễn Duy Hinh, NXB VH-TT, 2004. 

Hán tự sử dụng trong bài: 

Nam Giao: [J [J ; Giao Chỉ: [J H -[LT-HTUH; Cửu Chân: [] HỊ ; 


Nhật Nam: [J [J ; Chữ Chỉ bộ túc: [J ; Chữ Chỉ bộ phụ: [J ; Chữ 
Chỉ bộ thổ: [] ; Cơ Chỉ: [] [Ị = [I[I; Cơ Sở: [] [Ị ; Chữ Sở (tên 






ô Nam sườn Song Văn 0 00B tại c9 Châu. 2) Từ Hai Bà 
Trưng đến những khắc khoải lịch sử. 3) Việt Nam thời bán sử 
và những thông điệp nhân văn. 4) Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật 
Nam và sự sa lầy của sử học Việt - Trung hàng ngàn năm 
qua. 5) Lưu vong, một nỗi niềm từ quá khứ đến tương lai. 
http:/neus. ——————=—— com/news/2002/12/1212 02 
1213 journeyofman.htmi 
H3? Ha. đọc thử xem TẾ: các thành c0 4 GÀ ở Việt VN? si 

















biện sa màu goi sang bờ lở ở (thuận tiện ‹ gin thủ y vận giao 
thương). Hà Nội và Hải Phòng gốc đều bên mạn nam sông 








Đà Nẵng và Sài Gòn thì chỉ phát triển ở bên lở của sông Hàn 
Ki Xử ko: Sài CBN. vận Mahh ve thị với bu Ká hình, yếu 











NA Hai Nai rô tân 1 'bưBljy xa [al6I 7 là N Hiến và Hội An tọa 
lạc tại bờ lở, càng nhấn mạnh lập luận của tôi. 

[4] Bạn đọc có thể kiểm chứng thông tin khảo cổ Trung Quốc 
kài đã An “iẾt Gái lc phHng di ca web Si Anh. li " = 


Loan, Cam Túc); Banpo, Shaanxi (Bán Pha, Thiểm Tây), Jiahu, 
Toàn bộ những kiến thúc này rất mới, nó vừa xuất hiện trên 
báo chí vài năm gần đây và chưa được hệ thống hóa đầy đủ 


^ 


vào bất cứ mí 








ệt quyển sách nào. 

pĨ 1, cú Nam cai KP pa lầm Nuiag ở lóc “ii Mà cho rằng 
tổ ổ Kinh D bi ; hệt của n bến là ... Thần biêng.! Có NT n: 
góp ý với tôi: nếu Thần Nông gốc Tàu thì họ đã gọi là Nông 
Thần. 

[6] Tiên tổ vua Sở là Mị Dục Hùng, con cháu ông ta lấy tên 
seú nhân làm họ, có vẻ rất giống một vài nhóm dân tung 
Đông Nam Á như Khơ Me. Q oI MỊ, 
Nướng, Nước Sở còn có tên gọi khá: là nước Kinh! Những cái 


¬ 


tên chồng chéo này chắc chắn phải có mối tương giao văn 
hóa nào đó. 

[7] Nếu khảo cổ Việt Nam tìm ra bất cứ di chỉ đồ đồng nào, 
niên đại trước 1700 TCN, có liên hệ rõ ràng với các di chỉ đồ 
đồng đã công bố như Đồng Đậu, Gò Mun, Đông Sơn, giả 
thuyết của tôi sẽ hoàn toàn sụp đổ. 

[8] Xiaorong Han, Who invented the Bronze Drum? 
Nationalsm, Politics and a  sino - Vietnamese 
Archaeological Debate of 1970s and 1980s. Asian 
Perspectives, Vol.43, Spring 2004. 

[10] Sách Mạnh Tử có nói “Vợ Hoa Chu và Kỷ Lương khóc 
chồng mình mà biến cải được phong tục trong nước”. Câu 
này vốn lấy từ chuyện nàng Mạnh Khương nước Tề khóc tế 














































` 


chồng chết trận làm thành lũy sụp mấy thước. Đây cũng là 
thông điệp thù oán chiến tranh, yêu chuộng hòa bình của 
nhân dân Trung Hoa thời chiến quốc. 

[11] Dẫn luận người Tráng là hậu duệ người Tây Âu Lạc xưa 
là của tác giá, Các thông tin về người Tráng lấy ở 





[12] ( các my âm _ dẫn Eliso cẽ ý của Phạm Chánh Trung - 
Trang web viethoc.org 

[13] Văn ngọc: TỪ những ngôi nhà hình thuyền, 
www.zdfree. free.fr/diendan/articles/u125vngoc.html 





: 14] Dẫn theo Dien A. Rice: “Minangkabau Life and Culture”, 
www.haqq.com.au 
: se Mã =.. só áu & tả j li cổ tích rất ... kê Mới hờ 





và hòa lẫn \ vào Ni lì? nên mỀ su Hụ Trọr ng _khụ dẫn xả hổ c Gó 
hạn của bài viết cụ thể này, giải mã hình tượng Phục Hy sẽ 
khiến mạch văn đút gãy. Xin hẹn bạn đọc cơ hội khác. 

[16] Tạm dịch: Không phải lo thân mình bị tai ương. Chỉ lo 
nước non khuynh đảo, tiêu tán công lao tiền nhân. 

[17] Nguôn seth: ớt Hệ si) diöïc SH thành cách đọc Hán Việt, 
Nguyễn Tài Cẩi ‹H, 

DEDI THẾ TẠP bát biến thức, tr ích: trong Việt Nam văn học sử 
yếu, Dương Quảng Hàm, Trung tâm học liệu - Bộ giáo dục 
1968, trang 9. 

[19] Trường hợp này rất giống việc Ki Tô giáo chọn ngày 
Đông Chí làm Giáng Sinh. Đông Chí vốn là một lễ nghi cổ đại 





























rất quan trọng của tất cả các nền văn minh ở bắc bán cầu. 
Người ta hay khẩn cầu mặt trời (đang nằm dưới bán cầu 
nam) trở lại, đem nắng ấm cho nhân sinh và mùa màng. 
Theo Lễ Ký, buổi tế Nam Giao lớn nhất của văn minh Trung 
Hoa phải được cử hành hằng năm vào ngày Đông Chí. Với 
lịch Julian, Đông Chí là 25 tháng 12. Khi lịch Gregorio thay 
thế lịch Julian thiếu chính xác, Đông Chí trở về ngày 21 
tháng 12, Giáng Sinh vẫn được giữ nguyên là 25 tháng 12 
như thói quen cũ. 

[20] Nguyễn Hữu Liêm, Cái âm 
talawas.org, 2003. 

_ j Theo “Việt Nam những sự kiện lịch sử 1858-1918” - 

ương Kinh Quốc - NXB Giáo Dục 1999. 














điệu tủi thân bí đát, 








Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: ViVi 
Được bạn: NHDT đưa lên 
vào ngày: 27 tháng 8 năm 2005 


